Quy chế chứng thực 


QUY CHÉẺ CHỨNG THỰC 


DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG VIETTEL-CA 


Quy chế chứng thực 





1. THÔNG TIN CHUNG 
1.1. Khái quát 

Viettel-CA là tên gọi dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội cung cấp. Các quy định về chính sách chứng 
thư số của Viettel-CA được trình bày trong tài liệu này gồm có: phát hành chứng 
thư số, quản lý, thu hồi và cấp lại chứng thư số cho các thuê bao đầu cuối. 

1.2. Nhận dạng tài liệu 

Văn bản này là một bộ quy chế chứng thực (Certificate Practices Statement - 
CPS) tuyên bố về mặt nguyên tắc các chính sách quản trị của Viettel-CA trong quá 
trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

CPS này là một chính sách quan trọng trong quá trình cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số, đưa ra các yêu cầu về kinh doanh, pháp lý và kỹ thuật cho quá 
trình chấp thuận, cấp phát, quản lý, sử dụng, thu hồi và cấp lại chứng thư số trong 
hệ thống Viettel-CA. Các yêu cầu của CPS có nhiệm vụ đảm bảo tính bảo mật và 
toàn vẹn cho dịch vụ Viettel-CA, được áp dụng và bắt buộc tuân thủ đối với mọi 
thành phần tham gia dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA. 

CPS này không phải là thỏa thuận về mặt pháp lý giữa Viettel-CA với thuê 
bao cũng như các thành phần khác tham gia dịch vụ Viettel-CA. 

Mục tiêu của văn bản này là: 

- Viettel-CA với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công 
cộng hoạt động trên cơ sở Quy chế chứng thực và tuân thủ theo các yêu cầu trong 
CPS này; 

-_ Cung cấp cho người sử dụng dịch vụ Viettel-CA các quy trình liên quan đến 
cấp phát, quản lý, sử dụng, thu hồi và cấp lại chứng thư số trong hệ thống Viettel- 
CA cũng như trách nhiệm của họ trong khi tham gia vào các quá trình này; 

-_ Cung cấp thông tin cho bên tin tưởng về mức độ bảo đảm của các chứng thư 
số mà Viettel-CA cung cấp cho người sử dụng. 

CPS này tuân theo luật pháp Việt Nam cũng như các chính sách, quy chế liên 
quan đến dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được ban hành bởi Bộ Thông 
tin và Truyền thông cũng như các cơ quan nhà nước có thâm quyên liên quan. 

CPS này được xây dựng tuân theo tiêu chuẩn RFC 3647 (Internet X.509 
Public Key Infrastructure Certficate Policy and Certficatlon Practices 
Framework). 

1.3. Các thành phần tham gia dịch vụ Viettel-CA 
1.3.1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA) 

Tổ chức cung cấp dịch vụ - CA là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống 
PKI. CA xác thực thông tin thuê bao cũng như đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn 
nội dung thông tin mà các thành phần tham gia dịch vụ chứng thực chữ ký số công 
cộng trao đổi thông qua hệ thống của CA. Mỗi CA là tổng thể hệ thống thiết bị 

2 


Quy chế chứng thực 





(phần cứng, phần mềm) và những người quản trị hệ thống đó nhằm thực hiện các 
chức năng chính sau: 

- _ Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao; 

- Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao theo 
quy định của pháp luật và CPS; 

-_ Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số (còn hiệu lực, hết hạn, gia 
hạn, cấp mới, thu hồi); 

-_ Cung cấp các dịch vụ khác có liên quan cho người sử dụng. 

CA có thể thực hiện các chứng năng trên một cách trực tiếp hoặc ủy quyền 
cho đối tượng khác tiến hành theo quy định của pháp luật, các đối tượng này được 
gọi là RA (Registratlon AuthorIty). 

Hệ thống Viettel-CA được tô chức theo quy định của pháp luật Việt Nam, trực 
thuộc RootCA (Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia) do Bộ Thông tin và 
Truyền thông quản lý. 

Viettel-CA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số công cộng, do đó có quyền cấp chứng thư số cho các cơ 
quan, tô chức, doanh nghiệp, cá nhân (đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
CPS này), có yêu cầu cấp chứng thư số. 





| _VIETTEL-CA | 





















































| 
( Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh HCM| | Chi nhánh An Giang, | Chỉ nhánh... 
IÂ Thuê bao 1 Â, Thuê bao 1 â Thuê bao 1 ê Thuê bao 1 
dẠ Thuê bao 2 | HÀ. Thuê bao 2 | Thuê bao 2 | H# Thuê bao 2 
lê - | Â-| - | HẠ =- lẾ âˆ “ 
-|Â. Thuê bao n| Â, Thuê bao n | -|Â. Thuê bao n| Â. Thuê bao n 

















Hình 1 — Sơ đồ tổ chức hệ thống Viettel - CA 
1.3.2. Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ và xác thực thông tin thuê bao 
RA (registration authority) là tổ chức được CA tin cậy, uỷ quyền tiếp nhận 
yêu câu cung câp dịch vụ và xác thực thông tin của thuê bao nhăm đảm bảo tính 
chính xác các thông tin trong chứng thư sô của thuê bao trên toàn hệ thông. 
Nhiệm vụ của RA là gồm: 
-_ Tiếp nhận yêu cầu cấp chứng thư số và báo cho CA thông qua hệ thống thiết 
bị (phân cứng, phân mêm) và người vận hành hệ thông đó; 
-_ Xác thực thông tin thuê bao theo yêu cầu của CA nhằm đảm bảo tính chính 
xác các thông tin trong chứng thư sô trên toàn hệ thông. 


Quy chế chứng thực 





Trong hệ thống Viettel-CA, RA được gọi là Viettel-RA là toàn bộ các chỉ 
nhánh của Viettel trên toàn quôc có khả năng kiêm tra, xác thực định danh các 
thuê bao. 

1.3.3. Thuê bao 

Thuê bao là tổ chức, cá nhân (đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
CPS này) được Viettel-CA câp chứng nhận chứng thư sô. 

1.3.4. Người nhận 

Người nhận là các tổ chức, cá nhân sử dụng các chức năng của hệ thống 
Viettel-CA đê giải mã/xác thực thông tin nhận được từ thuê bao của Viettel-CA. 
1.3.5. Thành phần khác 

Không có quy định. 

1.4. Sử dụng chứng thư số 
1.4.1. Chứng thư số hợp pháp 

Tất cả chứng thư số đều phải sử dụng theo quy định của pháp luật và CPS này. 
1.4.2. Các trường hợp không được sử dụng chứng thư số Viettel-CA 

Các chứng thư số Viettel-CA không được thiết kế, dự định hoặc cho phép sử 
dụng như công cụ điêu khiên trong tình huông nguy hiệêm hay cho các sử dụng có 
độ yêu câu an toàn rât cao như: hoạt động của các phương tiện hạt nhân, các hệ 
thông định vị và thông tin liên lạc máy bay, hệ thông điêu khiên giao thông đường 
không, hay hệ thông điêu khiên vũ khí có ảnh hưởng trực tiệp tới sinh mạng hay 
phá hủy môi trường. 

1.5. Chính sách quản trị 
1.5.1. Tổ chức quản lý văn bản 

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel —- Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viên thông Quân đội. Địa chỉ: Sô 1 Trân Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

1.5.2. Địa chỉ liên hệ 

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel — Chi nhánh Tập đoàn Công 
nghiệp-Viên thông Quân đội. Địa chỉ: Sô 1 Trân Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

1.5.3. Đơn vị quyết định tính hợp pháp của CPS 

CPS này được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật cũng như danh 
mục các tiêu chuân bắt buộc áp dụng trong lĩnh vực chữ ký sô của Bộ Thông tin 
và truyên thông. Viettel chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của 
CPS này. 

1.5.4. Thủ tục phê chuẩn CPS 

Viettel là đơn vị có thẩm quyền phê duyệt CPS này và những thay đổi liên 

quan trong quá trình hoạt động của Viettel-CA. Các thay đôi phải được thê hiện 
4 


Quy chế chứng thực 





bằng văn bản dưới dạng một tài liệu chứa các sửa đôi mẫu của CPS hay các thông 
tin vê quá trình cập nhật. Tât cả những phiên bản đã sửa đôi hoặc cập nhật thông 
tin được công bô tại đại chỉ http://viettel-ca.vn/download. 
1.6. Các định nghĩa và tên viết tắt 
Chỉ tiết trong Phụ lục 


Quy chế chứng thực 





2. CÔNG BÓ, LƯU TRỮ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THUÊ BAO 
2.1. Lưu trữ 
Nhằm đảm bảo tính công khai, CPS và các tài liệu khác được Viettel-CA duy 
trì lưu trữ trực tuyên tại địa chỉ http://viettel-ca.vn/download. 
2.2. Công bố thông tin chứng thư số 
Khi bàn giao chứng thư số cho khách hàng, Viettel-CA yêu cầu khách hàng ký 
biên bản bàn giao chứng thư sô, xác nhận thông tin trên chứng thư sô là chính xác. 
Sau đó chứng thư sô của khách hàng sẽ được công bô rộng rãi trên mạng Internet. 
Viettel-CA duy trì và đảm bảo hoạt động của kho lưu trữ cho phép thuê bao và 
các thành phân tham gia dịch vụ Viettel-CA khác truy xuât nhăm xác định trạng 
thái chứng thư sô cũng như danh sách các chứng thư sô bị tam ngừng, thu hôi. 
Các thông tin thường xuyên được Viettel-CA cập nhật và công bố gồm có: 
-_ Các chứng thư số do Viettel-CA cấp; 
-_ CRL do Viettel-CA quản lý; 
-_ Tất cả các phiên bản cũ và hiện tại của CPS; 
-_ Mẫu Hợp đồng dịch vụ giữa Viettel-CA với thuê bao. 
2.3. Thời gian và tần suất công bố 
Các cập nhật của CPS được tuân theo trong phần 9.12. 
2.4. Quản lý truy cập tại các kho lưu trữ 
- CRL, CPS được công bố công khai nhưng không cho phép sửa đổi hoặc thay 
thê tại địa chỉ htfp://viettel-ca.vn/download. 
- Cập nhật CRL được thực hiện tự động bởi hệ thống Viettel-CA; 
- Mọi thay đổi của CPS chỉ được phép thực hiện bởi cấp có thâm quyền của 
Viettel. 
3... QUY TÁC ĐẶT TÊN TRONG CHỨNG THƯ 
3.1. Kiểu tên 
3.1.1. Các thuộc tính 


Tên trong chứng thư số của thuê bao bao gồm các trường Issuer và Subject 
tuân theo chuẩn đặt tên X.509, gồm các thành phần sau: 





Thuộc tính Giá trị 





Country (C) 2 ký tự chỉ định tên quốc gia theo chuẩn ISO 





Thuộc tính này được chỉ định như sau: 

- Tên của tô chức đối với chứng thư số tô chức và chứng thư số 
Organ1zation (O) cá nhân thuộc tô chức; 

- Tên miền đối với các chứng thư số chỉ xác nhận được tên 
miền. 





Organizational Unit | Chứng thư số của thuê bao có thể bao gồm nhiều thuộc tính 
(OU) OU. Các thuộc tính này có các giá trị như sau: 














Quy chế chứng thực 





Thuộc tính Giá trị 


- Tên đơn vị năm trong tô chức (đôi với chứng thư sô tô chức 





hoặc chứng thư số cá nhân thuộc tổ chức); 
- Giá trị mô tả loại chứng thư số; 

- Giá trị mô tả thực thể thực hiện xác minh; 
- Địa chỉ của thuê bao. 





: Thuộc tính này chứa tên tỉnh/ thành phố nơi cư trú của thuê 
Stafe or Province (S) 








bao. 

Locality (L) Thuộc tính này chứa tên địa phương nơi cư trú của thuê bao. 
Thuộc tính này bao gồm các loại giá trị sau: 

Common NÑame - Tên miền (đối với chứng thư số máy chủ web) 

(CN) - Tên tổ chức (đối với chứng thư số của tô chức/ doanh nghiệp) 


- Tên cá nhân (đối với chứng thư số cá nhân) 
E-Mail Address (E) | Thuộc tính này chứa địa chỉ email của thuê bao. 

















Bảng 1 — Các loại tên trong chứng thư số. 

3.1.2. Tính rõ ràng và ý nghĩa của tên trong chứng thư 

Tên miền không cần có nghĩa hoặc có tính duy nhất, nhưng cần phải tương 
ứng với tên miên câp hai được đăng ký với InterNIC (tên miên câp ba được đăng 
ký với VNNIC). 
3.1.3. Trường hợp thuê bao sử dụng tên ấn danh hay bút danh 

Thuê bao không được phép sử dụng tên ân danh hoặc bút danh khác với tên 
thật của mình. 
3.1.4. Quy tắc diễn giải các mẫu tên 

Không có quy định. 
3.1.5. Tính duy nhất của tên thuê bao 

Tên thuê bao của dịch vụ Viettel-CA sẽ là duy nhất gắn với một cấp chứng thư 
sô xác định trong miên của dịch vụ Viettel-CA. Một thuê bao có thê có hai hoặc 
nhiêu chứng thư sô có cùng tên. 
3.1.6. Nhận dạng, xác thực và vai trò của thương hiệu 

Đối tượng đăng ký chứng thư số không được sử dụng các tên đã được bảo hộ 
quyên sở hữu trí tuệ cho đôi tượng khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí 
tuệ 


Trong trường hợp cần thiết, Viettel- CA sẽ yêu cầu đối tượng đăng ký chứng 
thư số cung cấp các tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với tên đăng ký. 

Tuy nhiên, Viettel-CA không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp về quyền sở 
hữu trí tuệ phát sinh liên quan đến việc sử dụng tên của đối tượng đăng ký chứng 
thư số. 

Trường hợp cần thiết, Viettel-CA có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng bất cứ 
chứng thư số nào liên quan đến các tranh chấp đã nêu. 
3.2. Xác thực định danh 


Quy chế chứng thực 





3.2.1. Phương pháp chứng minh sở hữu khóa bí mật 

Đối tượng đăng ký chứng thư số phải chứng minh đang sở hữu khóa bí mật 
tương ứng với khóa công khai được ghi trong chứng thư số. Phương pháp chứng 
minh sở hữu khóa bí mật sẽ tuân theo chuẩn PKCS#10 hoặc một phương pháp mật 
mã tương ứng, hoặc phương pháp khác được Viettel-CA công nhận. Điều kiện này 
không áp dụng khi cặp khóa được CA sinh ra theo theo yêu cầu của thuê bao 
(trường hợp khóa được sinh và lưu trữ trên smartcard). 
3.2.2. Xác thực định danh cho tổ chức 

Khi chứng thư số cho tổ chức hoặc chứng thư số cá nhân trong tổ chức, 
Viettel-CA cần phải thực hiện xác thực định danh của tô chức nhằm đảm bảo: 

- Tổ chức có tên đề cập hiện có mặt tại địa điểm được ghi trong chứng thư SỐ, 
bao gồm: quốc gia, tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã, xã/phường/thị trấn; 

- Trong trường hợp tổ chức có hiện diện tại địa điểm đó, Viettel-CA cần yêu 
cầu các tài liệu và văn bản chứng minh gồm có: Quyết định thành lập; Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn; Điều lệ tổ chức và hoạt động: Giấy phép kinh doanh hoặc 
Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Thông tin về website, quyền sở hữu tên miền 
(dùng cho việc cấp chứng thư số SSL); Quyết định bổ nhiệm; Thông tin về người 
sử dụng chứng thư số. 

3.2.3. Xác thực định danh cho cá nhân 

Định danh của cá nhân phải được xác thực bởi người có thẩm quyên trong hệ 
thống Viettel-CA, bao gồm: Tên cá nhân; Địa chỉ; Chứng minh nhân dân; Hộ 
khâu; Hộ chiếu; Địa chỉ thư điện tử; Thông tin về website, quyền sở hữu tên miền 
của cá nhân (dùng cho việc cấp chứng thư số SSL). 
3.2.4. Thông tin thuê bao không xác minh 

Không có quy định. 
3.2.5. Công nhận quyền 

Khi tên của cá nhân trong chứng thư số có liên quan tới một tô chức, Viettel- 
CA cần thực hiện: 

-_ Xác định sự tồn tại của tổ chức thông qua ít nhất một bên thứ ba; 

- Xác thực các thông tin ghi trong Phiếu yêu cầu cấp chứng thư số thông qua 
các tài liệu cân thiệt và có thê thu thập; 

-_ Xác định danh tính và vị trí của cá nhân trong tổ chức có tương ứng với các 
thông tin đã đăng ký hay không. 

3.2.6. Các tiêu chuẩn thực hiện liên hoạt 

Không có quy định. 
3.3. Xác thực định danh đối với yêu cầu thay đổi khóa 

Trước khi chứng thư số hết hạn, thuê bao cần xin cấp chứng thư số mới nhằm 
tiếp tục sử dụng dịch vụ. Thuê bao có thể xin cấp cặp khóa mới hoặc gia hạn cặp 
khóa hiện tại tùy theo mục đích và tình hình của chứng thư số. Trong phạm vi CPS 


8 


Quy chế chứng thực 





này, cả hai trường hợp đều được coi là gia hạn chứng thư số. Việc thực hiện gia 
hạn chứng thư sô cân tuân theo quy trình xác thực tương tự như yêu câu câp chứng 
thư sô ban đâu. 

3.4. Xác thực định danh cho yêu cầu thu hồi chứng thư số 

Chỉ có người đứng tên thuê bao mới được phép thực hiện yêu cầu thu hồi 
chứng thư sô; 

Để yêu cầu thu hồi chứng thư số, thuê bao cần liên hệ với Viettel-CA hoặc 
Viettel-RA thông qua phương tiện liên lạc thích hợp bao gôm điện thoại, thư điện 
tử, giao dịch trực tiêp đê chỉ định rõ chứng thư sô cụ thê nào cân thu hôi. 

Sau khi nhận được yêu cầu thu hồi, Viettel-CA sẽ tiễn hành xác minh bằng 
phương thức thích hợp và gửi xác nhận lại cho thuê bao một lân nữa. Chỉ sau khi 
thuê bao xác nhận lại, Viettel-CA mới thực hiện thu hôi chứng thư sô và công bô 
danh sách thu hồi lên phương tiện công bô thích hợp. Thông báo thu hôi sẽ được 
gửi cho thuê bao và đên địa chỉ của các đôi tượng được chỉ định từ trước. 

4. CÁC QUY ĐỊNH VÈẺ VIỆC QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI CỦA CHỨNG THƯ 

SO 
4.1. Cấp chứng thư số 
4.1.1. Đối tượng được phép yêu cầu cấp chứng thư số 

Đối tượng được phép yêu cầu cấp chứng thư số gồm: 

-_ Bất cứ cá nhân, tổ chức nào đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và CPS 
này có nhu câu sử dụng chứng thư sô; 

-_ Đại diện theo pháp luật của tô chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
và CPS này có nhu câu sử dụng chứng thư sô. 

4.1.2. Quy trình cấp chứng thư số cho thuê bao 

Tất cả thuê bao đều phải ký Hợp đồng dịch vụ với Viettel-CA được đề cập 
trong phân 9.6.3 sau khi thực hiện quy trình đăng ký bao gôm: 

- _ Yêu cầu cấp chứng thư số với các thông tin chính xác; 

-_ Sinh một cặp khóa hoặc ủy thác sinh một cặp khóa; 

-_ Gửi khóa công khai đến Viettel-RA (đối với trường hợp tự sinh cặp khóa); 

-_ Chứng minh quyền sở hữu khóa bí mật tương ứng với khóa công khai đã gửi 
đên Viettel-RA (đôi với trường hợp tự sinh cặp khóa); 

-_ Đối tượng yêu cầu cấp chứng thư số đến các điểm giao dịch của Viettel-RA để 
khai báo các thông tin cân thiệt trên Phiêu yêu câu câp chứng thư sô theo mâu do 
Viettel-CA ban hành, sau đó nộp cho Viettel-RA và chờ thông tin phải hôi; 

-_ Viettel-RA tiến hành xác thực thông tin đã kê khai theo phần 3.2 và gửi kết 
quả xác thực cho đôi tượng đăng ký; 

-_ Viettel-RA gửi cặp khóa đến Viettel-CA; 


4.1.3. Thủ tục xử lý yêu cầu cấp chứng thư số 


Quy chế chứng thực 





a. Thực hiện xác thực định danh 
Viettel-RA tiến hành xác thực định danh tất cả các thông tin của đối tượng yêu 
câu câp chứng thư sô theo phân 3.2. 
b. Chấp nhận hoặc từ chối cấp chứng thư số 
Viettel-CA chỉ chấp nhận yêu cầu cấp chứng thư số nếu thỏa mãn tất cả các 
điêu kiện: Thực hiện xác thực định danh thành công tât cả các thông tin vê đôi 
tượng yêu câu câp chứng thư sô theo phân 3.2; Đôi tượng yêu câu câp chứng thư 
sô nộp đây đủ phí dịch vụ câp chứng thư sô cho Viettel-CA. 
Viettel-CA từ chối yêu cầu cấp chứng thư số trong các trường hợp sau: 
-_ Xác thực định danh không thành công ít nhất một trong các thông tin về đối 
tượng yêu câu câp chứng thư sô theo phân 3.2; 
-_ Đối tượng yêu cầu cấp chứng thư số không cung cấp đủ tài liệu theo yêu cầu; 
-_ Đối tượng yêu cầu cấp chứng thư số không trả lời yêu cầu liên lạc trong hạn 
thời gian xác định; 
-_ Đối tượng yêu cầu cấp chứng thư số chưa thanh toán phí dịch vụ cấp chứng 
thư sô; 
-_ Có căn cứ cho rằng việc Viettel-CA cấp chứng thư số cho đối tượng yêu cầu 
có thê ảnh hưởng tới uy tín và độ tin cậy của Viettel-CA. 
c. Thời gian xử lý yêu cầu cấp chứng thư số 
Viettel-CA có trách nhiệm xử lý yêu cầu cấp chứng thư số trong một khoảng 
thời gian phù hợp. Không quy định thời gian hoàn thành quá trình xử lý một yêu 
câu câp chứng thư sô trừ khi có thỏa thuận trong Hợp đông dịch vụ hoặc CPS, tuy 
nhiên thời gian tôi đa là 5 ngày làm việc. Yêu câu câp chứng thư sô sẽ ở trạng thái 
có hiệu lực cho tới khi bị Viettel-CA từ chôi. 
4.1.4 Quy trình bàn giao usbToken và khóa bí mật cho thuê bao 
Yêu cầu, hợp đồng và hồ sơ xin cấp CTS của khách hàng sau khi đã được 
Viettel-CA phê duyệt hợp lệ, nhân viên Viettel-CA sẽ liên hệ khách hàng đê tiên 
hành bàn giao usb Token và thực hiện câp CTS cho khách hàng. 
Tại điểm giao dịch, nhân viên Viettel bàn giao usbToken cho khách hàng: 
- _ Hướng dẫn khách hàng kiểm tra usbToken và tự đổi, kiêm tra mật khâu mới. 
- - Nhân viên Viettel thực hiện thao tác cấp CTS cho khách hàng. 
- _ Đến bước nhập mật khẩu để thực hiện tạo khóa bí mật, Nhân viên Viettel 
yêu câu khách hàng nhập mật khâu của usb Token. 
- _ Hệ thống tự động kiểm tra và hoàn tất việc cấp CTS. 
- Nhân viên Viettel hướng dẫn khách hàng kiểm tra thông tin CTS, hướng 
dân sử dụng và bàn giao các giây tờ liên quan. 
Quy trình này đảm bảo CTS chỉ được kích hoạt bởi chính khách hàng. 
4.2. Phát hành chứng thư số 
10 


Quy chế chứng thực 





4.2.1. Hoạt động của Viettel-CA khi phát hành chứng thư số 

Chứng thư số được tạo và phát hành dựa trên kết quả chấp nhận yêu cầu cấp 
chứng thư số. Viettel-CA tạo và phát hành chứng thư số theo các thông tin trong 
bản yêu cầu cấp chứng thư số đã được xác thực định danh. 

4.2.2. Thông báo cho đối tượng yêu cầu về phát hành chứng thư số 

Viettel-CA hoặc Viettel-RA thông báo cho thuê bao về việc phát hành chứng 
thư số đồng thời cung cấp phương thức truy cập tới chứng thư số đó để kiểm tra 
tính sẵn sàng của chứng thư. 

Chứng thư số có hiệu lực sẽ cho phép thuê bao tải về từ website, giao diện lập 
trình API hoặc sẽ được Viettel-CA gửi trực tiếp tới thuê bao. 

4.3. Chấp nhận chứng thư số 
4.3.1. Điều kiện chứng minh việc chấp nhận chứng thư số 

Khi nhận được chứng thư số, thuê bao cần thông báo cho Viettel-CA về việc 
chấp nhận chứng thư số đó. Nếu thuê bao không phản hỏi với Viettel-CA trong 
khoảng thời gian 3 ngày, chứng thư số coi như được thuê bao chấp nhận. 

4.3.2. Công bố chứng thư số 

Viettel-CA công bố công khai chứng thư số đã phát hành trên kho lưu trữ 
công khai theo phần 2. 

4.3.3. Thông báo đến các đối tượng khác về việc phát hành chứng thư số 

Viettel-CA có trách nhiệm thông báo cho Viettel-RA về việc phát hành chứng 
thư số do họ xác thực định danh. 

4.4. Sử dụng cặp khóa và chứng thư số 
4.4.1. Cách sử dụng chứng thư số và khóa bí mật của thuê bao 

Việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khoá công khai trong chứng thư số 
chỉ được cho phép khi thuê bao chấp nhận chứng thư số. Chứng thư số sẽ được sử 
dụng hợp pháp dựa trên các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ, các điều khoản 
trong CPS này cũng như quy định của pháp luật. 

Cách sử dụng chứng thư số phải tương ứng với giá trị quy định của trường 
KeyUsage bên trong chứng thư số (Ví dụ nếu giá trị Digital Signature không có 
trong trường KeyUsage thì chứng thư số này không thể được dùng để ký điện tử) . 

Thuê bao có trách nhiệm bảo vệ khóa bí mật khỏi việc sử dụng bất hợp pháp 
và sẽ không được sử dụng khóa bí mật khi chứng thư số hết hạn hay bị thu hồi. 
4.4.2. Cách sử dụng chứng thư số và khóa công khai của người nhận 

Người nhận sẽ được Viettel-CA đảm bảo các điều khoản về độ tin cậy của 
chứng thư số. Độ tin cậy của chứng thư số được xác định dựa vào từng hoàn cảnh 
cụ thể. Nếu hoàn cảnh chỉ ra rằng cần phải thêm sự bảo đảm, thì người nhận phải 
đạt được sự bảo đảm mà nó cần phải có. Trước khi được tin cậy, người nhận sẽ 
được đánh giá một cách độc lập các yếu tố sau: 


II 


Quy chế chứng thực 





- Chứng thư số được sử dụng vào các mục đích phù hợp và xác định rằng các 
mục đích đó không bị cắm hoặc bị giới hạn bởi Viettel-CA, CPS hay các quy định 
của pháp luật. Viettel-CA không có trách nhiệm kiểm tra và đánh việc sử dụng 
chứng thư số của người nhận; 

- Chứng thư số được sử dụng theo đúng phần mở rộng của trường KeyUsage 
trong chứng thư số (Ví dụ: chữ ký số mà không có hiệu lực thì chứng thư số không 
được tin cậy cho tính xác thực chữ ký của thuê bao); 

-_ Kiểm tra trạng thái của chứng thư số và tất cả các CA trong chuỗi tham gia 
phát hành chứng thư sô. Nêu bât cứ một chứng thư sô nào trong chuôi bị thu hôi, 
người nhận phải chịu trách nhiệm xem xét độ tin cậy của chữ ký sô do thuê bao 
thực hiện tại thời điêm trước khi bị thu hôi có đúng đăn không. Bât cứ tin cậy nào 
đưa ra đêu có thê gây rủi ro tới người nhận. 

- Khi sử dụng chứng thư số hợp lý, người nhận cần sử dụng phương tiện phần 
mêm, phân cứng hợp lý nhăm tiên hành xác minh chữ ký sô hoặc các thao tác mật 
mã cân thiệt khác. Các thao tác này bao gôm cả việc xác định chuỗi chứng thư sô 
và kiêm tra các chữ ký sô trên tât cả chứng thư sô trong chuôi. 

4.5. Gia hạn chứng thư số 

Gia hạn chứng thư số là việc phát hành chứng thư số mới cho thuê bao. Việc 
gia hạn chứng thư số mới này khách hàng có thể yêu cầu giữ nguyên khóa cũ hoặc 
tạo cặp khóa mới, mà không thay đổi bất cứ thông tin nào khác trên chứng thư số 
nếu khách hàng không có yêu cầu thay đổi thông tin. Tuy nhiên Viettel vẫn 
khuyến cáo các khách hàng sử dụng chứng thư số với thời hạn lớn hơn 3 năm, nên 
tạo khóa mới đề đảm bảo an toàn khóa. 

4.5.1. Điều kiện gia hạn 

Nếu muốn gia hạn chứng thư số, thuê bao phải yêu cầu ViettelCA gia hạn 
trước 30 ngày tính đến ngày hết hạn sử dụng chứng thư số đó. 
4.5.2. Đối tượng được phép yêu cầu gia hạn 

Chỉ có thuê bao cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức đối với thuê 
bao tô chức mới được phép yêu cầu gia hạn chứng thư số. 
4.5.3. Xử lý yêu cầu gia hạn chứng thư số 

Thuê bao cần tiễn hành các thủ tục đã đề cập trong phần 4.1.2 và điền đủ 
thông tin yêu cầu trong Phiếu yêu cầu gia hạn chứng thư số theo mẫu do Viettel- 
CA ban hành. 

Viettel-RA tiến hành xác thực thông tin của thuê bao trong Phiếu yêu cầu gia 
hạn chứng thư số theo phần 3.2. Nếu thông tin xác thực, việc gia hạn được tiến 
hành. Nếu thông tin sai lệch, yêu cầu bị từ chối. 

4.5.4. Thông báo cho thuê bao về việc phát hành chứng thư số mới 

Việc thông báo cho thuê bao về việc phát hành chứng thư số mới tuân theo 
quy định ghi tại phần 4.2.2 
4.5.5. Điều khoản chấp nhận gia hạn chứng thư số 


12 


Quy chế chứng thực 





Điều kiện cấu thành điều khoản gia hạn chứng thư số tuân theo phần 4.3.1 
4.5.6. Công bố chứng thư số được gia hạn 
Viettel-CA có trách nhiệm công bố chứng thư số được gia hạn trên kho lưu trữ 
công khai theo phân 2. 
4.5.7. Thông báo đến các đối tượng khác về việc gia hạn chứng thư số 
Viettel-CA có trách nhiệm thông báo cho Viettel-RA về việc gia hạn chứng 
thư sô do họ xác thực định danh. 
4.6. Thay đổi khóa chứng thư số 
4.6.1. Điều kiện thay đôi khóa 


Thuê bao muốn thay đổi cặp khóa phải xuất trình Hợp đồng dịch vụ để chứng 
minh quyền yêu cầu. Trong trường hợp mắt hợp đồng, thuê bao phải cung cấp đầy 
đủ các thông tin cần thiết đúng với với thông tin đã đăng ký sử dụng chứng thư sô 
sốc theo quy định trong phân 3.2. 


4.6.2. Đối tượng được phép yêu cầu thay đổi khóa 
Chỉ có thuê bao cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của tô chức đối với thuê 
bao tô chức mới được phép yêu câu thay đôi khóa chứng thư sô. 
4.6.3. Xử lý yêu cầu thay đổi khóa 
Thuê bao cần tiến hành các thủ tục theo phần 4.1.2 và điền đủ thông tin yêu 
câu trong bản Phiêu yêu câu thay đôi khóa theo mẫu do Viettel-CA ban hành. 
Viettel-CA hoặc Viettel-RA tiến hành xác thực thông tin cung cấp của thuê 
bao theo phân 3.2. Nêu thông tin xác thực, việc thay khóa được tiên hành. Nêu 
thông tin sai lệch, yêu câu bị từ chôi. 
4.6.4. Thông báo cho thuê bao về việc thay khóa chứng thư số 
Thông báo cho thuê bao về việc thay khóa chứng thư số theo phần 4.2.2 
4.6.5. Điều khoản chấp nhận thay khóa chứng thư số 
Điều khoản chấp nhận thay khóa chứng thư số theo phần 4.3. I 
4.6.6. Công bố chứng thư số đã thay khóa 
Viettel-CA có trách nhiệm công bố chứng thư số được thay khóa trên kho lưu 
trữ công khai theo phân 2. 
4.6.7. Thông báo đến các đối tượng khác về việc thay khóa chứng thư số 
Viettel-CA có trách nhiệm thông báo cho Viettel-RA về việc thay khóa chứng 
thư sô do họ xác thực định danh. 
4.7.Sửa đôi chứng thư số 
Sửa đổi chứng thư số là việc Viettel-CA phát hành chứng thư số mới cho thuê 
bao thay đôi các thông tin trong chứng thư sô ngoại trừ khóa công khai. 
4.7.1. Điều kiện sửa đối chứng thư số 
Sửa đổi chứng thư số được xem như yêu cầu cấp chứng thư số theo phần 4. I 


13 


Quy chế chứng thực 





4.7.2. Đối tượng được phép yêu cầu sửa đổi chứng thư số 
Xem phần 4... 
4.7.3. Xử lý yêu cầu sửa đối chứng thư số 
Viettel-RA tiến hành xác thực định danh thông tin của thuê bao theo phần 3.2. 
4.7.4. Thông báo cho thuê bao về việc sửa đối chứng thư số 
Xem phần 4.2.2. 
4.7.5. Điều khoản chấp nhận sửa đổi chứng thư số 
Xem phần 4.3. I 
4.7.6. Công bố chứng thư số đã sửa đối 
Xem phần 4.3.2. 
4.7.7. Thông báo cho các đối tượng khác về việc thay đổi chứng thư số 
Xem phần 4.3.3. 
4.8. Tạm dừng và thu hồi chứng thư số 
4.8.1. Các trường hợp thu hồi chứng thư số 
Thuê bao có quyền đề nghị thu hồi chứng thư số tại bất cứ thời điểm nào theo 
bât cứ lý do gì. Thuê bao cân yêu câu Viettel-CA thu hôi chứng thư sô khi: 
- Bất cứ thông tin nào của chứng thư số bị thay đổi hoặc không sử dụng; 
- Khóa bí mật, thiết bị lưu trữ khóa bí mật tương ứng với chứng thư số bị xâm 
phạm; 
- Chủ sở hữu máy chủ web của thuê bao thay đổi. 
Thuê bao cần nêu rõ lý do yêu cầu thu hồi khi gửi yêu cầu thu hồi chứng 
thư sô đên Viettel-CA. 
Viettel-CA thực hiện việc thu hồi chứng thư số trong các trường hợp sau: 
- Khi nhận được yêu cầu thu hồi của của thuê bao như đã đề cập ở trên; 
- Khóa bí mật của Viettel-CA dùng để phát hành chứng thư số bị xâm phạm; 
- Thuê bao vi phạm điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ hoặc CPS này; 
- Viettel-CA phát hiện chứng thư số bị sử dụng sai mục đích; 
- Viettel-CA nhận thấy thông tin trong chứng thư số khác với thông tin của 
thuê bao đã được xác thực định danh; 
Nếu Viettel-CA đơn phương thu hồi chứng thư số, Viettel-CA sẽ thông báo 
cho thuê bao theo địa chỉ đã đăng ký. 
4.8.2. Đối trợng được phép yêu cầu thu hồi chứng thư số 
Chỉ có thuê bao cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức đối với thuê 
bao tô chức mới được phép yêu câu thu hôi chứng thư sô. 
4.8.3. Thủ tục yêu cầu thu hôi chứng thư số 
Sau khi Viettel-RA tiếp nhận yêu cầu thu hồi, việc xác thực đề nghị thu hồi sẽ 
được tiên hành theo nội dung trong phân 3.4. 


14 


Quy chế chứng thực 





Trường hợp kết quả trả về chưa hợp lý, Viettel-RA sẽ hủy bỏ đề nghị và gửi 
kêt quả tới thuê bao; 

Trường hợp kết quả trả về hợp lý, Viettel-RA có trách nhiệm báo cho Viettel- 
CA yêu câu thu hôi chứng thư sô của thuê bao. Viettel-CA sẽ gửi thông báo thu 
hôi kèm theo lý do thu hôi trực tiêp đên thuê bao hoặc thông qua Viettel-CA đã 
tiêp nhận và xác thực đê nghị thu hôi. 

4.8.4. Thời gian tiễn hành yêu cầu thu hồi 
Không có thời gian đợi có hiệu lực cho thuê bao khi thu hồi. 
4.8.5. Thời gian xử lý đề nghị thu hồi 

Viettel-CA có trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ cần thiết nhằm thu hồi 
chứng thư sô trong thời gian nhanh nhât có thê. 

4.8.6. Yêu cầu kiểm tra việc thu hôi cho người nhận 

Người nhận có thể kiểm tra trạng thái chứng thư số mà họ muốn tin cậy bằng 
việc tham khảo những CRL mới nhât từ Viettel-CA tại địa chỉ hffp://crl.vieffel- 
ca.vn/Viettel-CA -v3.crl, băng cách sử dụng kho lưu trữ trên website hoặc băng 
cách sử dụng OCSP (nêu săn có). Viettel-CA sẽ cung câp cho người nhận các 
thông tin tìm kiêm CRL thích hợp, kho lưu trữ trên website hay OCSP đê kiêm tra 
trạng thái thu hôi chứng thư sô. 

4.8.7. Tân suất phát hành chứng thư số bị thu hôi 
Trong trường hợp có chứng thư số bị thu hồi, Viettel-CA sẽ công bố thông tin 
thu hôi trên CRL chậm nhât không quá 60 phút kê từ thời điêm thu hôi. 
4.8.8. Thời gian trễ lớn nhất của CRL 
CRL được phát hành công khai và quá trình này được tiến hành tự động. 
4.8.9. Hỗ trợ kiểm tra trực tuyến trạng thái chứng thư số bị thu hôi 
CRL truy cập tại địa chỉ: http://crl.viettel-ca.vn/Viettel-CA-v3.crl; 
4.8.10. Điều kiện kiểm tra trực tuyến chứng thư số bị thu hồi 

Người nhận phải kiểm tra trạng thái chứng thư số trước khi tin tưởng. 

4.8.11.Mẫu quảng bá chứng thư số bị thu hôi khác 

Không có quy định. 

4.8.12.Các điều kiện đặc biệt khi khóa bị xâm phạm 

Viettel - CA sẽ sử dụng phương tiện hợp lý để thông báo cho người nhận nếu 
phát hiện ra, hoặc có lý do đê tin răng khóa bí mật của một trong các CA hoặc RA 
của Viettel — CA bị xâm phạm. 

4.8.13. Các trường hợp tạm dừng 
Không có quy định. 

4.8.14.Đối trợng được pháp yêu cầu tạm dừng 
Không có quy định. 


15 


Quy chế chứng thực 





4.8.15.Thủ tục yêu cầu tạm dừng 
Không có quy định. 
4.8.16.Giới hạn thời gian tạm dừng 

Không có quy định. 

4.9. Dịch vụ kiểm tra trạng thái chứng thư số 
4.9.1. Các đặc tính hoạt động 

Trạng thái chứng thư số được kiểm tra thông qua CRL tại trang web của 

Viettel — CA, dịch vụ LDAP hoặc thông qua dịch vụ OCSP (nêu có thê). 
4.9.2. Tính sẵn sàng của dịch vụ 

Dịch vụ kiểm tra trạng thái chứng thư số luôn sẵn sàng 24 x 7 và không bị 
gián đoạn. 

4.9.3. Các đặc tính tùy chọn 

OCSP là dịch vụ tùy chọn không cung cấp cho mọi trường hợp mà chỉ được 
dùng cho một sô trường hợp xác định. 

4.10. Kết thúc thuê bao 

Thuê bao sẽ chấm dứt quá trình sử dụng chứng thư số trong một trong các 
trường hợp sau: 

- Chứng thư số hết hạn và không đề nghị gia hạn; 

_- Chứng thư số bị thu hồi trước khi hết hạn và không thay thế băng chứng thư 
SỐ mỚI. 
4.11. Ủy thác giữ và phục hồi khóa 

Trường hợp thuê bao ủy thác cho đơn vị hoặc cá nhân khác giữ khóa phải có 
văn bản ký kêt giữa bên ủy thác và bên được ủy thác. 

5. ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH CƠ SỞ VẬT CHÁT, QUY CHÉ 
LÀM VIỆC VÀ NHÂN SỰ CỦA CA 
5.1. Thiết bị, máy móc, nguồn điện, trụ sở và các yếu tố cần thiết khác. 
5.1.1. Vị frí xây dựng 

Hoạt động của Viettel-CA và các Viettel-RA được xây dựng trong môi trường 
vật lý, được bảo vệ nhăm ngăn ngừa và phát hiện truy nhập trái phép vào hệ thông 
hoặc tiệt lộ các thông tin hệ thông một cách bât hợp pháp. 

Viettel-CA đồng thời duy trì các biện pháp phòng ngừa thảm họa cho các hoạt 
động của mình. Các biện pháp phòng ngừa thảm họa được bảo vệ băng nhiêu tâng 
bảo mật vật lý 

5.1.2. Truy cập vật lý 

Việc ra vào trụ sở Viettel-CA và Viettel-RA đòi hỏi tất cả phải có thẻ nhân 
viên. Trong trường hợp khách đên trụ sở đê giao dịch, khách cân xuât trình chứng 
minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiêu. Các giây tờ này sẽ được 


16 


Quy chế chứng thực 





lưu lại tại quầy lễ tân và khách sẽ được cấp thẻ khách để được đi lại trong các khu 
vực cho phép trong phạm vi trụ sở. 

Quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ Viettel-CA được 
kiểm soát bởi hệ thống sinh trắc học và nhân viên bảo vệ. Bản thân nhân viên bảo 
vệ không có quyên ra vào nơi đặt thiết bị. Nhân viên này có nhiệm vụ ngăn chặn 
các cố găng xâm nhập của người không có thâm quyền. Đối tượng được phép ra 
vào nơi đặt thiết bị phải là người mà nhân viên bảo vệ biết trước là có quyền hạn 
và trách nhiệm đi vào khu vực này, đồng thời cần xác thực và có sự cho phép của 
hệ thống nhận dạng sinh trắc học. Mặt khác, nơi đặt thiết bị có camera theo dõi 
liên tục 24 x 7. 

Quyền truy cập hệ thống chỉ được trao cho những người có trách nhiệm quản 
trị, vận hành và theo dõi hệ thống. Do đó, các đối tượng không đủ thâm quyên, 
nếu có vượt qua được hệ thống bảo vệ và kiểm soát sinh trắc học cũng không có 
khả năng truy cập vào hệ thống. 

5.1.3. Điều kiện nguôn điện 

Hệ thống cung cấp dịch vụ của Viettel-CA được nối với hệ thống UPS có khả 
năng duy trì nguồn điện trong thời gian 30 phút. Song song với hệ thống điện lưới, 
tòa nhà được trang bị hệ thống máy phát điện, hệ thống này sẽ được kích hoạt 
ngay sau khi mất điện lưới. Điều này đảm bảo nguồn điện cung cấp cho hệ thống 
là liên tục. 

5.1.4. Phòng chống nước 

Trụ sở lắp đặt thiết bị hệ thống Viettel-CA đảm bảo phòng ngừa để không cho 

phép nước xâm nhập vào hệ thống, thiết bị. 
5.1.5. Phòng cháy, chữa cháy 

Trụ sở Viettel-CA được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và cảnh báo 
cháy đảm bảo có thể phát hiện, ngăn chặn và dập tắt lửa hay các thảm họa khác có 
thể gây cháy hay khói. Hệ thống này được thiết kế để phù hợp với tiêu chuẩn 
phòng cháy chữa cháy quốc gia. 

5.1.6. Phương tiện lưu trữ 

Tất cả các sản phẩm lưu trữ thông tin về phần mềm và dữ liệu, kiểm toán, tư 
liệu hay thông tin dự phòng được lưu trữ đảm bảo an ninh thông qua các triển khai 
an ninh vật lý và điều khiến truy cập nhằm ngăn ngừa truy cập trái phép và bảo vệ 
phương tiện lưu trữ không bị phá hủy (do nước, lửa, điện từ trường...) 

5.1.7. Tiêu húy rác 

Các tài liệu và tài nguyên nhạy cảm được cắt vụn trước khi hủy. Các phương 
tiện thu thập hay truyền thông tin nhạy cảm được xử lý để đảm bảo các thông tin 
này không bị truy cập bất hợp pháp trước khi tiêu hủy. Các thiết bị dùng để mã 
hóa phải được phá hủy về mặt vật lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi 


17 


Quy chế chứng thực 





tiêu hủy. Các loại rác khác phải tiêu hủy đạt yêu cầu về tiêu chuẩn tiêu hủy rác 
thông thường của Viettel-CA. 
5.1.8. Hệ thống dự phòng 
Hệ thống dự phòng cho dịch vụ Viettel-CA được xây dựng về mặt chức năng 
giống như hệ thống chính thức và được đặt ở xa hệ thống chính thức tối thiểu 10 
km. 
5.2. Nhân sự 
5.2.1. Người fin cậy 
Nhân viên, nhân viên tư vấn đều phải được xem xét trước khi trở thành người 
tin cậy làm việc tại vị trí được tin cậy của Viettel-CA. Những người được chọn là 
người tin cậy làm việc tại vị trí tin cậy đáp ứng yêu cầu của Viettel-CA. 
Người tin cậy bao gồm tất cả các nhân viên, kỹ sư, nhân viên tư vẫn có truy 
cập hay điều khiển quá trình xác thực hoặc mã hóa có thể gây ảnh hưởng lớn tới: 
- Quá trình kiểm tra thông tin trong ứng dụng chứng thư số; 
- Quá trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; 
- Ban hành, thu hồi quyên truy cập tới các phần bị hạn chế của hệ thống: 
- Chuyên giao thông tin hoặc yêu cầu của thuê bao; 
- Người tin cậy bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các thành phần sau: 
- Nhân viên giao dịch, nhân viên chăm sóc khách hàng; 
- Nhân viên điều hành công việc mã hóa; 
- Nhân viên an ninh; 





- Nhân viên bảo mật hệ thống; 
- Các kỹ sư thiết kế; 
5.2.2. Số lượng người tin cậy yêu cầu cho mỗi công việc 

Viettel - CA thiết lập, duy trì và có các yêu cầu nghiêm ngặt về thủ tục điều 
khiến để đảm bảo quá trình phân công nhiệm vụ dựa trên khả năng làm việc và 
đảm bảo rằng nhiều người tin cậy sẽ cùng thực hiện các công việc có tính bảo mật 
cao. 

Chính sách và thủ tục được thực hiện để đảm bảo sự phân công nhiệm vụ dựa 
trên khả năng làm việc. Những công việc mang tính nhạy cảm cao, chăng hạn truy 
cập và quản lý hệ thống phần cứng mã hóa và các công việc liên quan đến khóa, 
yêu cầu nhiều người tin cậy tham gia. 

Những thủ tục điều khiến ở bên trong được thiết kế để đảm bảo ít nhất hai 
người tin cậy cùng tham gia truy cập tới mức vật lý hoặc mức logic của thiết bị. 
Truy cập tới phần cứng mã hóa yêu cầu chặt chẽ phải có nhiều người tin cậy cùng 
tham gia toàn bộ quá trình làm việc, từ việc nhận và kiểm tra cho tới bước cuối 
cùng là hủy về logic và/hoặc về vật lý. Mỗi một lần modul này được kích hoạt 
trong các thao tác liên quan đến khóa, các truy cập xa hơn nữa sẽ bị thu hồi để duy 
trì việc phân cách giữa điều khiến các truy cập ở mức vật lý và mức logic tới thiết 


18 


Quy chế chứng thực 





bị. Những người có truy cập vật lý tới các modul không giữ thông tin cho phép 
truy cập vào hệ thống và ngược lại. 
5.2.3. Xác thực định danh các vai trò 
Tất cả mọi đối tượng muốn trở thành người tin cậy, quy trình xác thực định 
danh được thực hiện với sự hiện diện về mặt con người (vật lý) của đối tượng này 
trước khi quy trình kiểm tra thông thường bắt đầu (như kiểm tra chứng minh thư 
nhân dân, hộ chiếu... .). Quá trình xác thực định danh được thực hiện thêm một lần 
nữa thông qua thủ tục kiểm tra lý lịch. 
Viettel-CA đảm bảo những nhân viên đạt được vị trí được tin cậy và trao 
quyền cho các nhân viên này: 
- Được cấp phép truy cập tới các phạm vi cần thiết; 
- Được cấp tài liệu điện tử để có thê truy cập đến và thực hiện một số chức năng 
trên Viettel-CA, Viettel-RA hay các hệ thông FT khác. 
5.2.4. Phân chia trách nhiệm giữa các vị trí 
Những vai trò yêu cầu phân chia trách nhiệm bao gồm nhưng ko giới hạn: 
-_ Xác nhận thông tin trong đơn đăng ký chứng thư số. 
- Quá trình chấp nhận, từ chối, hoặc các quá trình khác của ứng dụng chứng thư 
sô, yêu câu thu hôi, câp mới hay các thông tin đăng ký; 
- Quá trình ban hành, thu hồi các chứng thư số, bao gồm những cá nhân được 
truy cập tới những phân hạn chê truy cập của kho lưu trữ; 
- Quá trình chuyên giao những thông tin thuê bao hay các yêu cầu từ khách hàng: 
- Quá trình tạo, ban hành hay tiêu hủy một chứng thư số; 
5.3. Kiểm soát nhân sự 
Viettel-CA có các tài liệu về kiểm soát nhân sự và chính sách bảo mật cho 
Viettel-CA và Viettel-RA. Việc tuân thủ những chính sách bao gồm các yêu cầu 
kiểm tra độc lập được mô tả ở phần 8. Những tài liệu này chứa thông tin bảo mật 
nhạy cảm và chỉ dành riêng cho bên tham gia dịch vụ Viettel-CA dưới sự đồng ý 
của Viettel-CA. 
5.3.1. Yêu cầu phẩm chất, kinh nghiệm và tin tưởng 
Tất cả các đối tượng muốn trở thành người tin cậy và làm việc tại các vị trí tin 
cậy hệ thống của Viettel-CA cân phải chứng minh mình có lý lịch phù hợp, có 
phẩm chất tốt và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện tốt các yêu cầu công việc 
trong tương lai, cũng như việc được tin tưởng (nếu có), cần thiết đề thực hiện các 
dịch vụ về chứng thư số theo hợp đồng quản lý. Quá trình kiểm tra lý lịch được 
thực hiện lặp đi lặp lại với tần suất I lần/năm với những nhân viên có vị trí được 
tin cậy. 
5.3.2. Thú tục kiểm tra lý lịch 
Trước khi chứng nhận vai trò được tin cậy cho một nhân viên, Viettel-CA 
thực hiện việc kiểm tra lý lịch gồm các yếu tổ sau: 


19 


Quy chế chứng thực 





- Giây xác nhận của địa phương về cá nhân, gia đình; 

- Xác nhận của đơn vị công tác trước đó; 

- Kiểm tra, tham khảo từ các đồng nghiệp; 

- Xác nhận cấp đào tạo cao nhất đã đạt được; 

- Kiểm tra các tiền án, tiền sự ở địa phương cũng như cấp quốc gia; 

- Kiểm tra thông tin về tài chính; 

- Xác nhận đáp ứng các điều kiện về chính trị và an ninh của cơ quan chính trị và 
bảo vệ an ninh của Viettel. 

Khi một trong các yếu tố bắt buộc này không thể đạt được do luật pháp 
hoặc hoàn cảnh nào đó, Viettel-CA sẽ sử dụng kỹ thuật đánh giá thay thế khác 
được luật pháp cho phép. 

Các yếu tô phát hiện được trong quá trình kiểm tra lý lịch có thể dùng để 
loại bỏ ứng viên thông thường là: 

- Thông tin do ứng viên hoặc người tin cậy cung cấp không trung thực; 
- Mức độ không tán thành hay tin tưởng cao của người tin cậy; 

- Tiền án tiền Sự; 

- Thiếu khả năng hoặc có dấu hiệu không minh bạch về vẻ tài chính. 

Báo cáo bao gồm các thông tin trên được bộ phận quản trị nguồn nhân lực và 
các nhân viên an ninh đánh giá, từ đó đưa ra các biện pháp thích hợp cho mỗi tình 
huống. Các biện pháp này có thể bao gồm việc kiểm tra và loại bỏ ứng viên khỏi 
vị trí được tin cậy hoặc chấm dứt công việc của ứng viên. 

Việc sử dụng các thông tin thu thập được từ trong quá trình kiểm tra lý lịch 
phải phù hợp với luật pháp và chính sách của nhà nước. 

5.3.3. Yêu cầu đào tạo 

Viettel-CA đào tạo nhân viên sau tuyển dụng cũng như trong quá trình làm 
việc để đảm bảo nhân viên có thê hoàn thành công việc của mình. Vietel-CA sẽ 
lưu giữ các tư liệu của những lần đảo tạo này đồng thời thường xuyên xem xét lại 
và nâng cấp các chương trình đào tạo khi thấy cần thiết. 

Chương trình đào tạo của Viettel-CA thích hợp cho mỗi công việc riêng lẻ và 
thường liên quan tới: 

- Các vẫn đề cơ bản của hạ tầng khóa công khai; 

- Yêu cầu công việc; 

- Chính sách, thủ tục an ninh và các hoạt động của Viettel-CA; 

- Sử dụng và điều hành các thiết bị phần cứng, phần mềm đã triển khai; 
- Báo cáo, chuyền giao các thỏa ước và các vấn đề liên quan; 

- Thủ tục khôi phục sau thảm họa và duy trì công việc. 

Chương trình đào tạo của Viettel-CA được thiết kế tương thích với chương 
trình đào tạo về chữ ký số và chứng thực chữ ký số do Trung tâm Chứng thực điện 
tử quốc gia (NEAC) cung cấp. 


20 


Quy chế chứng thực 





5.3.4. Yêu cầu đào tạo lại thường xuyên 

Trong quá trình làm việc, các nhân viên trong hệ thống Viettel-CA sẽ thường 
xuyên được đảo tạo nâng cao chuyên môn. Thời gian đảo tạo do đơn vị quản lý 
quyết định dựa theo yêu cầu để mỗi nhân viên cần để duy trì mức độ tin tưởng và 
thực hiện tốt các công việc của bản thân. 

5.3.5. Tân suất luân chuyển công tác 

Không có quy định 

5.3.6. Kỉ luật đối với các hành vi vi phạm 

Các biện pháp kỉ luật phù hợp được thi hành đối với các hành vi bất hợp pháp 
hay các hành vi vi phạm chính sách, quy định của Viettel-CA. Các biện pháp kỉ 
luật có thể bao gồm việc sa thải tùy thuộc vào tần suất và mức độ nghiêm trọng 
của các hành vi nêu trên. 

5.3.7. Các yêu cầu ký kết độc lập 

Trong một số trường hợp nhất định, các nhân viên triển khai hay tư vấn độc 
lập được sử dụng vào các vị trí tin cậy. Những nhân viên này có cùng chức năng 
và vai trò an ninh như các nhân viên Viettel-CA ở vị trí tương ứng. 

Các đối tượng trên phải là người đã hoàn thành hay vượt qua thủ tục kiểm tra 
lý lịch và được phép truy cập tới các phương tiện được bảo mật của dịch vụ 
Viettel-CA trong phạm vi quyền hạn của họ. 

5.3.8. Cung cấp tài liệu cho nhân viên 

Viettel-CA có nhiệm vụ cung cấp cho nhân viên chương trình đào tạo và tài 

liệu cần thiết để họ hoàn thành tốt công việc của mình. 
5.4. Thủ tục kiểm tra 
5.4.1. Các sự kiện Vietfel-CA cần ghỉ nhận 

Các sự kiện có thê kiểm định phải được ghi lại bởi Viettel-CA và các Viettel- 
RA. Mọi bản ghi điện tử hay bằng tay, chứa thời gian của sự kiện, và nhận dạng 
của đơn vị thực hiện. Viettel-CA đưa ra các loại bản ghi sự kiện trong CPS này. 

Các dạng sự kiện có thể kiểm định bao gồm: 

- Các sự kiện: (1) tạo khóa CA; (2) bật tắt các hệ thống và ứng dụng: (3) thay đôi 
khóa CA; (4) sự kiện có liên quan đên quản lý chu kỳ mã hóa; (5) quá trình xử lý 
dữ liệu kích hoạt cho khóa bí mật của CA, các bản ghi truy cập vật lý; (6) bảo trì 
và thay đôi câu hình hệ thông; (7) bản ghi hủy bỏ các phương tiện chứa khóa, dữ 
liệu kích hoạt, hoặc thông tin thuê bao. 

- Các sự kiện về vòng đời của chứng thư số, bao gồm: phát hành, cấp lại, cấp mới, 
thu hôi, tạm dừng; 

- Sự kiện lên quan tới người tin cậy, bao gôm: (1) hành động truy cập hay thoát 


ra; (2) tạo và xóa bỏ mật khẩu hay thay đổi đặc quyền của người sử dụng: (3) 
thay đổi nhân sự; 


- Báo cáo vê việc truy nhập vào mạng và các hệ thông không được câp quyên; 


21 


Quy chế chứng thực 





- Lỗi trong việc đọc và ghi chứng thư số và kho lưu trữ; 
- Thay đổi chính sách tạo chứng thư số, thời gian hợp lệ; 
- Lỗi phát sinh liên quan đến chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do 
thuê bao thông báo hoặc do Viettel phát hiện. 
5.4.2. Tân suất xử lý bản ghỉ kiểm tra 
Các bản ghi kiểm tra được xử lý tối thiểu hàng tuần đối với các sự kiện an 
ninh và vận hành quan trọng. Ngoài ra, Viettel-CA sẽ tiến hành kiểm tra bất 
thường dựa theo các cảnh báo và hiện tượng của hệ thống. 
5.4.3. Thời gian lưu trữ bản ghỉ kiểm tra 
Bản ghi kiểm tra phải được lưu trữ theo phần 5.5.2; 
5.4.4. Bảo vệ bản ghỉ kiểm tra 
Bản ghi kiểm tra sẽ được bảo vệ bằng hệ thống bản ghi kiểm tra điện tử bao 
gồm các cơ chế bảo vệ các bàn ghi log khỏi các truy nhập, sửa đổi, xóa bỏ hoặc 
can thiệp bất hợp pháp. 
5.4.5. Thủ tục sao lưu bản ghỉ kiểm tra 
Hàng ngày, các bản ghi kiểm tra sẽ được sao lưu những phần thay đổi, bố 
sung: và hàng tuần sẽ được sao lưu dự phòng toàn bộ. 
5.4.6. Hệ thống kiểm tra 
Kiểm tra hệ thống tự động được thực hiện ở mức ứng dụng, mạng và hệ điều 
hành. Nhân viên chuyên trách của Viettel-CA sẽ thực hiện thao tác kiểm tra thủ 
công. 
5.5. Lưu trữ các bản ghi 
5.5.1. Các loại bản ghỉ cần lưu trữ 
Viettel-CA sẽ lưu trữ các thông tin sau 
- Các đữ liệu kiểm tra trong phần 5.4; 
- Thông tin đăng ký chứng thư số; 
- Các tài liệu, văn bản kèm theo Phiếu yêu cầu cấp chứng thư số; 
- Thông tin về vòng đời chứng thư số; 
- Và các thông tin khác theo quy định của RootCA; 
5.5.2. Thời gian lưu trữ 
Các dữ liệu sẽ được lưu trong một khoảng thời gian ít nhất 5 năm kể từ ngày 
chứng thư số hết hạn hoặc bị hủy bỏ. 
5.5.3. Bảo vệ dữ liệu lưu trữ 
Viettel-CA cam kết chỉ các đối tượng được cấp phép mới có khả năng truy cập 
và sử dụng dữ liệu lưu trữ. Phương tiện lưu trữ dữ liệu thường xuyên được bảo trì 
và quản lý, luôn sẵn sàng phục vụ truy cập. 


5.5.4. Thủ tục thực hiện sao lưu 


22 


Quy chế chứng thực 





Viettel-CA sao lưu tăng cường các thông tin chứng thư số hàng ngày và sao 
lưu toàn bộ hàng tuần. Các bản sao tài liệu văn bản giấy được lưu tại địa điểm an 
toàn. 

5.5.5. Yêu cầu dán nhãn thời gian cho các bản ghỉ 

Các bản ghi thông tin về chứng thư số, CRL và các sự kiện thu hồi cần ghi lại 
thời g1an xảy ra sự kiện. 

5.6. Thay đối khóa của Viettel-CA 

Chứng thư số của Viettel-CA có thể gia hạn với điều kiện tổng thời gian sử 
dụng của cặp khóa không được vượt qua thời hạn sử dụng tối đa do pháp luật quy 
định. Cặp khóa mới của Viettel-CA có thể sinh ra khi cần thiết, ví dụ như thay thế 
cặp khóa cũ đã ngừng sử dụng. 

Trước khi chứng thư số của Viettel-CA hết hạn, Viettel-CA sẽ tiến hành quy 
trình gia hạn nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt. Viettel-CA sẽ xin gia 
hạn chứng thư số từ NEAC không chậm hơn 90 ngày trước thời điểm hết hạn. 

5.7. Thỏa thuận và phục hồi sau sự có 
5.7.1. Thủ tục xử lý vấn đề lộ khóa và sự cỗ 

Việc dự phòng và sao lưu cần tiến hành tại địa điểm, thiết bị khác nhăm phòng 
ngừa khả năng lộ khóa và sự cố. Các dữ liệu cần sao lưu gồm: dữ liệu đăng ký 
chứng thư số, đữ liệu kiểm tra, cơ sở đữ liệu của các chứng thư số đã phát hành. 
Sao lưu dự phòng khóa bí mật của CA tuân theo quy định trong phần 6.2.4. 

5.7.2. Tài nguyên máy tính, phần mềm và dữ liệu 

Khi xảy ra sự cố đối với tài nguyên máy tính, gồm phần cứng, phần mềm, dữ 
liệu, các thông tin cần gửi ngay tới đơn vị chuyên trách xử lý sự cố nhằm thực 
hiện quy trình xử lý đã dự tính. Trong trường hợp cần thiết, chức năng phục hồi 
sau sự cô sẽ được kích hoạt sử dụng. 

5.7.3. Thủ tục xử lý sự cỗ bị lộ khóa bí mật 

Khi nghi ngờ, phát hiện sự có bị lộ khóa bí mật của Viettel-CA, đơn vị xử lý 
sự cô của Viettel-CA (Ineident Response Team) sẽ chuyên trách xử lý bằng các 
thủ tục, quy trình đã dự tính. Nhân sự của đơn vị xử lý sự có bao gồm chuyên gia 
về mật mã, an ninh, kinh doanh, vận hành hệ thống và các chức năng khác sẽ khảo 
sát hiện trạng, đề ra phương án giải quyết và triển khai kế hoạch hành động sau 
khi được đơn vị quản lý điều hành của Viettel-CA chấp thuận. 

Nếu chứng thư số của Viettel-CA bị thu hồi, các thủ tục sau cần thực hiện: 

- Trạng thái thu hồi chứng thư số của Viettel-CA sẽ được công bồ trên kho lưu 
trữ; 
- Mọi biện pháp thông báo có thê có đều được sử dụng nhằm cung cấp thông tin 
vê sự kiện thu hôi chứng thư sô CA cho các đơn vị thuộc hệ thông của Viettel- 
CA; 


23 


Quy chế chứng thực 





- Viettel-CA sinh cặp khóa mới theo quy định ở phần 4.6, ngoại trừ trường hợp 
Viettel-CA bị ngừng hoạt động theo điều khoản trong phần 4.8. 


5.7.4. Khả năng khôi phục hoạt động kinh doanh sau sự cỗ 

Viettel-CA xây dựng hệ thống dự phòng cách vị trí hệ thống chính thức tối 
thiểu 10 km. Viettel-CA sẽ lập kế hoạch, triển khai và thử nghiệm phương án phục 
hồi sau sự cố nhằm giảm tối đa các hậu quả gây ra do yếu tổ tự nhiên hay con 
người. Kế hoạch này thường xuyên được kiểm tra, xem xét và cập nhật cho phù 
hợp với tình hình thực tế. 

Khi có sự cố do yếu tô tự nhiên hay con người gây ra làm ngừng hoạt động hệ 
thống tạm thời hoặc kéo dài, đơn vị giải quyết tình trạng khẩn cấp của Viettel-CA 
(Viettel-CA Emergency Response Team) có nhiệm vụ thực hiện quy trình phục 
hồi sau sự cố. 

Viettel-CA có khả năng phục hồi các hoạt động cơ bản sau 24 (hai mươi bốn) 
giờ sau sự cô với mức tối thiểu sau: 

-_ Phát hành chứng thư số; 
-_ Thu hồi chứng thư số; 
-_ Công bồ thông tin thu hồi. 

Cơ sở dữ liệu dùng cho phục hồi sau sự cô được đồng bộ với hệ thống đang 
vận hành trong khoảng thời gian cho phép. Các thiết bị sử dụng cho kế hoạch phục 
hồi được bảo vệ theo quy định ở phần 5. I. 1. 

Viettel-CA bảo quản các thiết bị phần cứng và sao lưu dự phòng tại khu vực 
quản lý trang thiết bị phục hồi sau sự có. Khóa bí mật của Viettel-CA được sao lưu 
vào bảo quản cho nhiệm vụ phục hồi sau thảm họa theo quy định ở phần 6.2.4. 

5.8. Kết thúc hoạt động của Viettel-CA hoặc Viettel-RA 

Viettel-CA sẽ thông báo khi Viettel-CA hoặc một Viettel-RA chấm dứt hoạt 
động cho các đối tác, thuê bao bằng các phương tiện truyền thông hợp lý có thể sử 
dụng. Khi chấm dứt hoạt động, Viettel-CA sẽ thực hiện quy trình chấm dứt nhằm 
giảm thiểu các thiệt hại tới thuê bao, người nhận. Quy trình này có thể bao gồm 
các bước sau: 

- Cung cấp thông tin về tình trạng chấm dứt hoạt động của Viettel-CA cho thuê 
bao và người nhận; 
- Chịu chi phí cho các thông báo này; 
- Thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thu hồi chứng thư số của Viettel-CA. 
- Tiếp tục duy trì hệ thống lưu trữ các thông tin của Viettel-CA theo quy định của 
CPS này; 
- Tiếp tục duy trì hệ thống hỗ trợ dịch vụ cho thuê bao; 
- Tiếp tục duy trì hệ thống dịch vụ thu hồi, như CRL, OCSP. 
- Tiến hành thu hồi các chứng thư số chưa bị thu hồi nếu thấy cần thiết. 
- Hoàn phí cho thuê bao nếu chưa kết thúc hợp đồng: 
- Hủy khóa bí mật của Viettel-CA và các thiết bị token chứa khóa bí mật. 
24 


Quy chế chứng thực 





- Chuyên giao dịch vụ Viettel-CA cho đơn vị khác nếu có. 

6. CÁC VÂN ĐÈ AN TOÀN KỸ THUẬT 

6.1. Sinh cặp khóa và vấn đề cài đặt 
6.1.1. Sinh cặp khóa 

Quá trình sinh cặp khóa cho Viettel-CA được thực hiện bởi những người tin 
cậy, tiễn hành trên các hệ thống an toàn và đảm bảo tính mật mã bền vững cho cặp 
khóa sinh ra. Thủ tục sinh khóa sẽ được ghi lại, lưu thời gian thực hiện và ký xác 
nhận của tất cả những người tham gia. Các dữ liệu này được lưu trữ, kiểm tra và 
theo dõi trong khoảng thời gian thích hợp do Viettel-CA quyết định. 

Yêu cầu tối thiêu cho thiết bị mật mã sinh và lưu trữ khóa phải đạt tiêu chuẩn 
FIPS 140-2 level 3 theo Quyết định 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015. Các 
khóa của Viettel-CA được sinh và lưu trữ trong các thiết bị mật mã phần cứng này 
và phải sao lưu dự phòng. Khóa gốc của Viettel-CA có thể dùng cho ký chứng thư 
số, CRL và ký ngoại tuyến danh sách chứng thư số bị thu hồi. 

Cặp khóa của Viettel-CA được đặt tại môi trường bảo vệ an toàn có phương 
án sao lưu và phục hồi khóa. 

6.1.2. Chuyển giao khóa bí mật tới thuê bao 

Khi thuê bao tự thực hiện sinh cặp khóa và gửi khóa công khai tới Viettel — 
CA trong đăng ký chứng thư số, việc phân phối khóa bí mật tới thuê bao là không 
cần thiết. 

Khi cặp khóa của thuê bao do Viettel-CA sinh ra bằng các thiết bị phần cứng 
hay smartcard, các thiết bị này cần phân phối tới thuê bao thông qua dịch vụ 
chuyền phát thương mại có dán nhãn đảm bảo. Dữ liệu dùng để kích hoạt các thiết 
bị này cần gửi qua kênh truyền độc lập khác. Các hoạt động phân phối này được 
Viettel-CA theo dõi và lưu lại. 

6.1.3. Chuyển giao khóa công khai tới đơn vị phát hành 

Thuê bao gửi khóa công khai tới Viettel-CA thông qua phương tiện điện tử 
được quy định theo chuẩn yêu cầu chứng thư số PKCS#10 CSR hoặc phải bảo vệ 
đường truyền gói dữ liệu đã ký gửi đi theo chuẩn SSL. Khi cặp khóa được Viettel- 
CA tạo, điều kiện này là không cần thiết. 

6.1.4. Chuyến giao khóa công khai của CA tới thuê bao 

Viettel-CA yêu cầu thuê bao phải tải và cài đặt khóa công khai của Viettel-CA. 

Khóa công khai của Viettel-CA có thể truy xuất theo điều khoản trong phần 2.I. 
6.1.5. Kích thước khóa 

Kích thước khóa cần phải đủ dài để đảm bảo tính an toàn của khóa bí mật. 
Chuẩn độ dài cặp khóa của Viettel-CA quy định tối thiêu phải tương đương với độ 
an toàn của cặp khóa RSA 1024 bits đối với thuê bao. 


6.1.6. Sinh các tham số khóa và kiểm tra chất lượng 


ĐÀO 


Quy chế chứng thực 





Không có quy định. 
6.1.7. Các mục đích sử dụng khóa (quy định trong bản ghỉ X.509 v3 key 
Hsag€) 
Xem trong phần 7. 1.2. . 
6.2. Bảo vệ khóa bí mật 

Viettel-CA triển khai giải pháp tích hợp về vật lý, logic và thủ tục nhằm đảm 
bảo tính an toàn cho khóa bí mật của Viettel-CA. 

Thuê bao được yêu cầu ký cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm 
chông lại nguy cơ mât, đê lộ, sửa đôi hoặc sử dụng trái phép khóa bí mật của thuê 
bao. 

6.2.1. Các chuẩn thiết bị mật mã an toàn 

Viettel-CA sử dụng thiết bị mật mã phần cứng đề sinh khóa và lưu trữ khóa bí 
mật gôc của CA. Theo yêu câu tôi thiêu, thiệt bị này phải đạt tiêu chuân FIPS 140- 
2 level 3. 

6.2.2. Đa kiểm soát khóa bí mật 
Cơ chế kiểm soát khóa bí mật của Viettel-CA là cơ chế chia sẻ mã theo chuẩn 
quôc tê, cơ chê này tách dữ liệu kích hoạt khóa bí mật thành các phân khác nhau 
(n), các phân được giữ bởi các đôi tượng khác nhau. 
Để kích hoạt khóa cần ít nhất một số lơn hơn 1 (m) mảnh khóa (m =< n). 
Tại Viettel — CA, m >= 2. 
6.2.3. Ủy thác giữ khóa bí mật 

Khóa bí mật của Viettel-CA không được ủy thác. 

Khóa bí mật của thuê bao được ủy thác theo điều khoản phần 4. l 1. 
6.2.4. Sao lưu khóa bí mật 

Cặp khóa bí mật của Viettel-CA được sao lưu dự phòng trên thiết bị phần 
cứng an toàn và được đặt cách xa vị trí lưu trữ bản chính tôi thiêu 10 km. 

6.2.5. Lưu trữ khóa bí mật 

Khi chứng thư số hết hạn, cặp khóa của Viettel-CA được lưu trữ an toàn trong 
vòng ít nhât 5 năm tiệp theo trên thiệt bị mật mã phân cứng theo tiêu chuân do Bộ 
Thông tin và Truyên thông ban hành. Cặp khóa này không được sử dụng vào bât 
cứ hoạt động ký xác nhận nảo sau thời gian hêt hạn, trừ khi chứng thư sô của 
Viettel-CA được gia hạn. 

6.2.6. Chuyển khóa bí mật vào/ra thiết bị mật mã an toàn 

Quy trình chuyển khóa bí mật vào thiết bị mật mã an toàn được tiễn hành theo 
hướng dân của nhà cung câp thiệt bị, theo chuân do Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành. 


6.2.7. Lưu trữ khóa bí mật trên thiết bị mật mã an toàn 


26 


Quy chế chứng thực 





Quy trình lưu trữ khóa bí mật vào thiết bị mật mã an toàn được tiến hành theo 
hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị, theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành. 

6.2.8. Phương pháp kích hoạt sử dụng khóa bí mật 
Tất cả các thành phần tham gia Viettel-CA cần phải bảo vệ dữ liệu dùng cho 
kích hoạt khóa bí mật khỏi bị mắt, đánh cắp, sửa đổi, để lộ hoặc sử dụng trái phép. 
Viettel-CA sẽ thống nhất với thuê bao phương pháp kích hoạt sử dụng khóa 
bí mật cho từng loại chứng thư số cụ thể trong Hợp đồng dịch vụ. 
6.2.9. Phương pháp hủy khóa bí mật 

Trong trường hợp cặp khóa của Viettel-CA cần phải được hủy, Viettel-CA sẽ 
thực hiện việc hủy bỏ một cách triệt để, đảm bảo cặp khóa sau khi bị hủy không 
thê được khôi phục hoặc sử dụng bằng bắt cứ hình thức nào. 

Thiết bị mật mã an toàn được hủy vật lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất, 
theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi ngừng lưu trữ. 

6.2.10.Đánh giá thiết bị mật mã 

Áp dụng chuẩn đánh giá thiết bị mật mã quy định tại phần 6.2. I. 

6.3. Các vẫn đề liên quan đến việc quản lý cặp khóa 
6.3.1. Lưu trữ khóa công khai 

Khóa công khai và chứng thư số được lưu trữ tại kho lưu trữ của Viettel- CA, 
theo phần 2.1. 

6.3.2. Thời gian chứng thư số và cặp khóa hoạt động 

Thời gian hoạt động của chứng thư số được bắt đầu từ thời điểm phát hành 
được ghi trong thuộc tính của chứng thư số và kết thúc tại thời điểm hết hạn có đề 
cập trong chứng thư số ngoại trừ trường hợp chứng thư số bị thu hồi trước thời hạn. 
Thời gian hoạt động của cặp khóa bằng thời gian hoạt động của chứng thư số 
tương ứng, ngoại trừ trường hợp chúng được dùng để giải mã và kiểm tra chữ ký. 

Thời gian hoạt động của cặp khóa trong chứng thư số Viettel-CA tuân theo 
quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian hoạt động của cặp khóa 
trong chứng thư số thuê bao không được quá I năm. 

6.4. Dữ liệu kích hoạt 
6.4.1. Sinh và triển khai dữ liệu kích hoạt 
Viettel-CA chọn mật khẩu đủ mạnh để bảo vệ khóa bí mật. Yêu cầu của mật 
khâu đăng nhập hệ thống cần phải: 
- Được một cá nhân tạo ra; 
- Có ít nhất tám ký tự; 
- Có ít nhất một ký tự là chữ cái và một ký tự là chữ số; 
- Có ít nhất một ký tự chữ thường: 
- Một ký tự bất kỳ không lặp lại từ 3 lần trở lên; 


27 


Quy chế chứng thực 





- Không trùng tên với tên của người vận hành; 
- Không chứa một phần tên trong tên của người vận hành; 
6.4.2. Bảo vệ dữ liệu kích hoạt 

Viettel-CA khuyến cáo thuê bao tuân theo các yêu cầu trên. Ngoài ra để tăng 
cường an toàn, Viettel-CA khuyến khích sử dụng các cơ chế đa xác thực (token và 
passphrase, sinh trắc và token, sinh trắc và passphrase) cho quá trình kích hoạt 
khóa bí mật. 

6.4.3. Các vấn đề khác của dữ liệu kích hoạt 
6.4. 3. ]. Gửi dữ liệu kích hoạt 

Khi tiến hành gửi dữ liệu kích hoạt khóa bí mật cho thuê bao, Viettel — CA sử 
dụng các phương pháp đảm bảo không để bị mất mát, đánh cắp, sửa đổi, để lộ 
hoặc sử dụng trái phép khóa bí mật. 

6.4. 3.2. Hủy đữ liệu kích hoạt 

Khi cần thiết, đữ liệu kích hoạt khóa bí mật sẽ được Viettel-CA hủy bỏ bằng 
các phương pháp thích hợp, đảm bảo dữ liệu không bị mất mát, đánh cắp, sửa đồi, 
để lộ hoặc sử dụng trái phép khóa bí mật được bảo vệ bởi dữ liệu kích hoạt đó. 

6.5. An toàn hệ thống máy tính 
6.5.1. Yêu cầu kỹ thuật về an toàn hệ thông máy tính 

Hệ thống mạng của Viettel-CA được tách biệt khỏi các hệ thống khác, được 
ngắt offline và cần truy cập vật lý để vận hành và sử dụng. Các thành phần trong 
hệ thống mạng của Viettel-CA được phân chia theo khu vực, có các thiết bị kiểm 
soát, phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép như firewall, IDS, IPS. 

Viettel-CA yêu cầu mật khẩu cần được thay đổi định kỳ và tuân theo tiêu 
chuẩn an toàn về mật khâu, bao gồm độ dài tối thiểu, kết hợp giữa chữ cái, chữ số 
và ký tự đặc biệt. 

Mọi truy cập vật lý trực tiếp vào hệ thống mạng của Viettel-CA do người tin 
cậy thực hiện. Các thao tác truy cập được kiểm soát giới hạn theo nhiệm vụ, chức 
năng của từng vị trí. 

6.5.2. Đánh giá an toàn 

Viettel-CA tuân theo chuẩn an toàn hệ thống máy tính ISO 27001. Công việc 
đánh giá và kiểm tra được tiến hành theo định kỳ và đột xuất căn cứ theo tình hình 
thực tế. Đơn vị quản lý hệ thống chịu trách nhiệm xử lý các báo cáo kiểm tra khảo 
sát và đưa ra biện pháp, kế hoạch và triển khai giải quyết các vẫn đề trong báo cáo 
kiểm tra. 

6.6. Các vấn đề quản lý kỹ thuật theo chu kỳ 
6.6.1. Điều khiển quy trình phát triển hệ thống 

Viettel-CA có trách nhiệm xây dựng và phát triển các phần mềm quản lý cho 

Viettel-CA và Viettel-RA. 


28 


Quy chế chứng thực 





Viettel-CA cũng cung cấp cả phần mềm cho thuê bao và người nhận để thực 
hiện các chức năng tương tác với Viettel-CA. 
6.6.2. Kiểm soát việc quản lý an toàn, an ninh 
Viettel-CA có các cơ chế, chính sách để điều khiển và giám sát cấu hình hệ 
thông Viettel-CA. 
Với các phần mềm ứng dụng, Viettel-CA tạo các giá trị mã hóa để đảm bảo 
tính toàn vẹn khi chuyên đên người dùng. 
6.7. Quản lý an toàn mạng 
Đối với các trao đôi thông tin giữa Viettel-CA và Viettel-RA được thực hiện 
qua môi trường mạng, Viettel-CA đêu có các biện pháp bảo mật tương ứng với các 
tiêu chuân quy định trong chính sách vê bảo mật nhắm ngăn chặn các truy cập trái 
phép và các hoạt động tân công khác. 
6.8. Dán nhãn thời gian 
Các chứng thư số, các CRL đều được dán nhãn thời gian phù hợp. 
7. ĐẶC TẢ CHỨNG THƯ SÓ, CRL VÀ OCSP 
7.1. Thành phần của chứng thư số 


Chứng thư số có định dạng X.509 phiên bản 3 (1997) và REC 3280 - Internet 
X.509 Public Key Infrastructure Certificate, theo Thông tư 06/2015/TT-BTTTT. 


Tối thiểu thành phần chứng thư số phải có như sau: 


Trường Giá trị hoặc yêu câu 





Serial ÑNumber Giá trị duy nhất được gán cho mỗi tên phân biệt (DN). 


Giá trị này được điều khiển bởi hệ thống máy chủ của 
Viettel-CA và được kiểm soát theo quy tắc đặt giá trị serial 
number do Viettel-CA quy định. 





Signature Algorithm Số hiệu của thuật toán dùng để ký chứng thư số (Xem phần 














7.1.3) 

Issuer DN Xem phần 7.1.4 

Valid From Thời gian được tính theo chuẩn thời gian quốc tế UTC. Giá 
trị thời gian được ghi theo định dạng trong RFC 3280. 

Valid To Thời gian được tính theo chuẩn thời gian quốc tế UTC. Giá 
trị thời gian được ghi theo định dạng trong REFC 3280. 

SubJect DN Xem phần 7.1.4 





SubJect Public Key Lưu trữ theo định dạng ghi trong REC 3280. 








Signature Chữ ký số được tạo và lưu theo định dạng trong RFC 3280. 





Bảng 2 — Thành phần chứng thư số 


ác, 


Quy chế chứng thực 





7.1.1. Số hiệu phiên bản 
Chứng thư số của Viettel-CA có thể là X.509 phiên bản 1 hoặc phiên bản 3. 
Chứng thư sô của thuê bao phải là X.509 phiên bản 3. 
7.1.2. Các thành phân mở rộng 
VẤI tư ND Cách sứ dụng khóa (Key Usage) 
Các giá trị của trường “Key Usage” trong chứng thư số X.509 phiên bản 3 
phải tuân theo quy định trong REC 3280. 


731.2. Phân mở rộng của chính sách chứng thư (Certfficate 
Policies Extension) 


Phần mở rộng của chính sách chứng thư không được sử dụng trong chứng thư 
số của thuê bao. 
VÀ 3210 Tên thay thế của thuê bao (Subject Alternative Names) 


Trường subjectAltName trong chứng thư số X.509 phiên bản 3 khi sử dụng 
phải tuân theo quy định trong REFC 3280. 


/„ Í „2-5. Các ràng buộc cơ bản (Basic Constrain1s) 
Không có quy định 
VẤT by 95 Cách sử dụng khóa mở rộng (Extended Key Usage) 


Chứng thư số của Viettel-CA không sử dụng trường này. 
Đối với chứng thư số của thuê bao các giá trị của trường này được sử dụng 
theo thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ. 
7.1.2.6. Điểm công bố danh sách chứng thư số bị thu hồi 
Trường cRLDistributionPoints của chứng thư số X.509 phiên bản 3 có chứa 
địa chỉ URL đê người dùng truy cập tới CRL nhăm kiêm tra trạng thái chứng thư 
SỐ. 
2 5-ÊN in Định danh khóa cho Vietfel-CA 
Sẽ xác định sau, theo quy định của RootCA. 
Xu c1, Định danh khóa cho thuê bao 
Sẽ xác định sau, theo quy định của RootCA. 
7.1.3. Số hiệu thuật toán 
Chứng thư số của Viettel — CA sử dụng các thuật toán sau đây: 
+) sha256withRSAEncryption OBJECT TDENTIFIER ::= {iso(1) member- 
body(2) us(840) rsadsi(1 13549) pkcs(1) pkcs-I(1) I1} 
+) sha-[WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(I) member- 
body(2) us(840) rsadsi(1 13549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5} 
7.1.4. Định dạng tên 
Định dạng tên của chứng thư số tuân theo quy định trong phần 3. 1.1 
7.1.5. Các ràng buộc về tên 
30 


Quy chế chứng thực 





Không có quy định. 
7.1.6. Số hiệu của quy chế chứng thực 
Số hiệu (OID) của CPS này sẽ được đăng ký khi hệ thống của Viettel-CA 
chính thức đi vào hoạt động. 
7.1.7. Sử dụng các ràng buộc quy chế mở rộng 
Không có quy định. 
7.1.8. Cứ pháp và ngữ nghĩa quy chế 
Không có quy định. 
7.1.9. Xử lý ngữ nghĩa các quy chế chứng thư số mở rộng 
Không có quy định. 
7.2. Thành phần danh sách chứng thư số bị thu hồi 
CRL cần chứa các giá trị sau đây 
Trường Giá trị hoặc yêu cầu 


Version Xem phần 7.2.I 





Signature Algorihm | Thuật toán dùng để ký danh sách chứng thư số bị thu hồi. 
Viettel-CA sử dụng thuật toán sau theo chuẩn RFEC 3279. 


shaTWithRSAEncryption (OID: 1.2.840.113549.1.1.5) 





Issuer Thực thê thi hành ký và phát hành danh sách chứng thư số 
bị thu hồi. 





Effective Date Ngày có hiệu lực của danh sách chứng thư số bị thu hồi. 
Các CRL có hiệu lực ngay khi phát hành. 





Next Update Ngày cập nhật phiên bản tiếp theo của danh sách chứng thư 
số bị thu hồi. 





Revoked Danh các các chứng thư số bị thu hồi, bao gồm số hiệu 
Certificates (Serial Number) của chứng thư số bị thu hồi và ngày thu 
hồi. 








Bảng 3 — Thành phần của CRL 
7.2.1. Số hiệu phiên bản của CRL 
Viettel-CA hỗ trợ định dạng CRL theo phiên bản 1 hoặc phiên bản 2 của REC 
3280. 
7.2.2. CRL và các mở rộng 
Không có quy định. 
7.3. Thành phần OCSP 


OCSP (Online Certificate Status Protocol) là giao thức cho phép kiểm tra 
trạng thái chứng thư số trực tuyến. 


31 


Quy chế chứng thực 





7.3.1. Số hiệu phiên bản của OCSP 
Viettel-CA hỗ trợ giao thức OCSP phiên bản I được tuân theo chuẩn REC 
2560. 
7.3.2. Các mở rộng OCSP 
Không có quy định. 
8. KIÊM ĐỊNH TÍNH TUẦN THỦ VÀ CÁC ĐÁNH GIÁ 
8.1. Tần suất đánh giá 
Đánh giá kiểm tra được thực hiện ít nhất định kỳ hàng năm bởi đơn vị kiểm 
định đáp ứng yêu câu theo quy định của pháp luật và yêu câu của Viettel-CA. 
8.2. Đơn vị thực hiện đánh giá chất lượng 
Đơn vị kiểm định thực hiện kiểm tra Viettel-CA phải là đơn vị độc lập có khả 
năng sau: 
- Có năng lực thành thạo về công nghệ hạ tầng khóa công khai, công cụ và kĩ 
thuật an toàn thông tin. 
- Được chứng nhận bởi RootCA. 
8.3. Mối quan hệ của đơn vị thực hiện đánh giá 
Quá trình thực hiện đánh giá phải do đơn vị kiểm định độc lập với Viettel — 
CA tiên hành. 
8.4. Các nôi dung cần đánh giá 
Phạm vi đánh giá bao gồm môi trường hoạt động của Viettel-CA, các hoạt 
động quản lý khóa, các quy trình kiêm soát điêu khiên và quản trị Viettel-CA, 
quản lý thời gian sông của các chứng thư sô và quá trình thực tê hoạt động kinh 
doanh. 
8.5. Xứ lý các thiếu sót 
Căn cứ theo kết quả đánh giá và kiểm định, các vấn đề sự có và thiếu sót phải 
được chỉ ra và xử lý bởi bộ phận quản lý của Viettel-CA. Nêu các vân đê này ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới tính an toàn và toàn vẹn của Viettel-CA, bộ phận quản lý 
Viettel-CA phải xây dựng kê hoạch hành động và triên khai ngay lập tức trong 
khoảng thời gian thương mại hợp lý. Đôi với các sự cô kém nghiêm trọng hơn, bộ 
phận quản lý Viettel-CA sẽ lượng giá mức độ và xác định các hành động cân thực 
hiện. 
8.6. Kết quả 
Kết quả kiểm định hệ thống Viettel-CA được công bố trên website của 
Viettel-CA. 
9. CÁC VẤN ĐÈ KINH DOANH VÀ LUẬT PHÁP 
9.1. Lệ phí 
9.1.1. Lệ phí cấp hoặc gia hạn chứng thư số số 


K⁄2 


Quy chế chứng thực 





Thuê bao phải trả chi phí khi xin cấp, gia hạn, khôi phục chứng thư số cho 
Viettel-CA. 
9.1.2. Lệ phí sử dụng chứng thư số 
Thuê bao của Viettel-CA không phải trả chi phí khi truy cập kho chứng thư số 
hay dịch vụ cung cấp thông tin chứng thư số trực tuyến cho người nhận. 
9.1.3. Lệ phí thu hôi hoặc kiểm tra trạng thái chứng thư số 
Theo quy định của nhà nước. 
9.1.4. Lệ phí sử dụng cho các dịch vụ khác 
Viettel-CA không thu phí truy cập CPS này. Việc xem văn bản với các mục 
đích như sao chép, phân bổ lại sẽ phải được sự chấp thuận bằng văn bản của 
Viettel-CA. 
9.1.5. Quy chế hoàn trả phí 
Viettel-CA sẽ đưa ra phạm vi cho việc áp dụng chính sách hoàn trả phí. Chính 
sách này sẽ được đưa lên website (bao gồm một danh sách các kho dữ liệu), hoặc 
thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ. 
9.2. Trách nhiệm tài chính 
9.2.1. Phạm vi bảo hiểm 
Viettel-CA sẽ bảo hiểm với các mức độ khác nhau đối với các lỗi sai hay thiếu 
sót thông qua các chương trình bảo hiểm của các công ty bảo hiểm hoặc tự cam 
kết bảo hiểm. 
9.2.1.1. Các trường hợp Viettel-CA đên bù bảo hiểm và mức 
đền bù bảo hiểm 
Viettel-CA đền bù bảo hiểm cho các trường hợp sau: 
- Lỗi do Viettel-CA gây ra, bao gồm lỗi kỹ thuật khi phát hành chứng thư số theo 
trách nhiệm của Viettel-CA. 
- Các mức đền bù bảo hiểm và trách nhiệm thực hiện bảo hiểm của Viettel-CA 
được thực hiện theo Hợp đồng địch vụ tùy từng loại chứng thư sô. 
k TP l2 Các trường hợp không được hưởng đến bù bảo hiểm 
Viettel-CA sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp: 
- Sử dụng chứng thư số không được đề cập trong CPS này; 
- Giả mạo chứng thư số; 
- Sử dụng, cầu hình thiết bị không đúng, không nằm trong trách nhiệm của 
Viettel-CA được sử dụng trong quá trình xử lý chứng thư sô; 
- Khóa bí mật bị mắt, bị phá hủy do khách hàng; 
- Thuê bao đánh mắt hoặc để lộ code PIN bảo vệ khóa bí mật; 
9.2.2. Các tài sản khác 


Kb, 


Quy chế chứng thực 





Viettel-CA có quyền tự chủ tài chính đề duy trì hoạt động và thực hiện các 
nhiệm vụ của mình, đồng thời có trách nhiệm pháp lý đối với các rủi ro cho thuê 
bao và người nhận. 

9.3. Bảo mật các thông tin kinh doanh 
9.3.1. Phạm vi của bảo mật thông tin 
Những dữ liệu sau của thuê bao, theo phần 9.3.2 sẽ được đảm bảo tính mật và 
riêng tư (“thông tin mật/riêng tư”): 
- Các dữ liệu ứng dụng CA, được phê chuẩn hoặc không phê chuẩn; 
- Các dữ liệu ứng dụng chứng thư số; 
- Các dữ liệu chuyền đổi (dữ liệu đầy đủ và các dữ liệu kiểm toán của quá trình 
chuyên đôi); 
- Các dữ liệu kiểm định được tạo hoặc lưu giữ bởi Viettel-CA hoặc một thuê bao; 
- Các báo cáo kiểm định tạo bởi Viettel-CA hay thuê bao (cho việc đánh giá 
những báo cáo này), hoặc những kiêm định viên (nội bộ hoặc bên ngoài) 
- Các dự án khôi phục do tai nạn hay khôi phục sau sự cố; 
- Quản lý mức độ an ninh trong hoạt động của phần cứng, phần mềm, các quản 
trị viên của dịch vụ chứng thư sô và của các dịch vụ khác. 
9.3.2. Thông tin không thuộc phạm vì của quá trình đảm bảo tính mật 

Chứng thư số, thu hồi chứng thư số và các thông tin về trạng thái của chứng 
thư số, nơi lưu giữ của Viettel-CA cùng các thông tin chứa bên trong chúng không 
được coi là các thông tin mật/riêng tư. Các thông tin mật/riêng tư trong phần 9.3.1 
sẽ không được coi là riêng tư hoặc không được coi là bí mật nếu pháp luật có quy 
định khác. 

9.3.3. Trách nhiệm bảo vệ thông tin mật 

Viettel-CA đảm bảo các thông tin riêng tư không bị tiết lộ với bên thứ 3. 
9.4. Tính riêng tư của thông tin cá nhân 
9.4.1. Chính sách đảm bảo tính riêng tư 

Viettel-CA sẽ tiễn hành triển khai chính sách đảm bảo tính riêng tư của thông 
tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Viettel-CA sẽ không tiết lộ tên hay bất cứ 
một thông tin nào về các ứng dụng chứng thư số của thuê bao cho bên thứ 3. 

9.4.2. Những thông tín coi là riêng tư 

Tất cả những thông tin về thuê bao không được công bố công khai, bao gồm 
chứng thư số ban hành, danh mục chứng thư số và các CRL trực tuyến được coi là 
thông tin riêng tư. 

9.4.3. Thông tin không được coi là riêng tư 

Tất cả các thông tin được công khai trong chứng thư số được coi như không 

phải là thông tin riêng tư. 


9.4.4. Trách nhiệm bảo vệ thông tin riêng fư 


34 


Quy chế chứng thực 





Những người tham gia vào dịch vụ Viettel-CA nhận các thông tin mật phải 
đảm bảo tính mật cho những thông tin này không bị tiết lộ với bên thứ 3 và phải 
tuân theo quy định của pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình. 

9.4.5. Thông báo và cho phép sử dụng thông tin riêng tư 

Theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa các bên, các thông tin 

riêng tư sẽ không được sử dụng mà không có sự cho phép của người sở hữu chúng. 
9.4.6. Cung cấp thông tin riêng tư theo yêu cầu của luật pháp hay cho 
quá trình quản trị 

Viettel-CA sẽ được phép công bố những thông tin mật/riêng tư nếu: 

- Quá trình công bồ là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thâm quyên, quá trình quản trị hay các quá trình liên quan đên luật pháp, các hoạt 
động quản lý. 

- Quá trình công bố nhằm tuân thủ quy định của pháp luật; 

9.4.7. Các trường hợp làm lộ thông tin khác 
9.5. Quyền sở hữu trí tuệ 

Cần xác định rõ quyền sở hữu trí tuệ giữa các thành phần tham gia dịch vụ 

Viettel-CA 
9.5.1. Quyển sở hữu trong chứng thư số và thông tin thu hồi chứng thư 
số 

Viettel-CA có tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến chứng thư số và các 
thông tin thu hồi chứng thư số do Viettel-CA ban hành. 

Viettel-CA được phép sao chép và phân phối chứng thư số mà không cần trả 
phí với điều kiện phải đảm bảo tính nguyên vẹn của chứng thư số; 

Viettel-CA và thuê bao cho phép người nhận sử dụng các thông tin về tình 
trạng thu hồi của chứng thư số để thực hiện chức năng của mình tuân theo thỏa 
thuận sử dụng CRL, thỏa thuận với người nhận hay các thỏa thuận thích hợp khác. 

9.5.2. Quyên sở hữu trong CPS 

Các thành phần tham gia dịch vụ Viettel-CA chấp nhận rằng Viettel-CA có 

quyền sở hữu trí tuệ đối với CPS và các điều khoản ghi trong CPS này. 
9.5.3. Quyên sở hữu tên 

Người đăng ký chứng thư số có quyền sở hữu đối với thương hiệu, tên dịch vụ 
trong các ứng dụng chứng thư số, và với tên phân biệt (distinguished name) trong 
chứng thư số cấp. 

9.5.4. Quyên sở hữu khóa và các tài liệu của khóa 

Cặp khóa tương ứng với chứng thư số của Viettel-CA và thuê bao là tài sản 
của Viettel-CA và thuê bao, được lưu trữ và bảo vệ theo quy định của pháp luật về 
quyền sở hữu trí tuệ. 


9.6. Vấn đề đại diện và bảo lãnh 


Ko 


Quy chế chứng thực 





9.6.1. Đại điện của Vieffel-CA và vấn đề bảo lãnh 

Các dịch vụ Viettel-CA bảo đảm: 

- Không có những thông tin sai lệch với thực tế trong chứng thư số; 

- Không có sai sót ở các thông tin trong chứng thư số; 

- Chứng thư số của Viettel-CA phù hợp với yêu cầu trong CPS; 

- Dịch vụ thu hồi chứng thư số và sử dụng kho lưu trữ phù hợp với tiêu chuẩn 
trong CPS. 

Thỏa thuận với thuê bao có thê có thêm các tuyên bố và cam kết khác. 
9.6.2. Đại diện của Vieffel-RA và vấn đề bảo lãnh 

Các Viettel-CA bảo đảm: 

- Không có những thông tin sai lệch với thực tế trong chứng thư số; 

- Không có sai sót ở các thông tin trong chứng thư số; 

- Những chứng thư số của Viettel-RA tuân theo các yêu cầu trong CPS này; 

- Dịch vụ thu hồi chứng thư số và sử dụng kho lưu trữ phù hợp với tiêu chuẩn 
trong CPS này. 

Thỏa thuận với thuê bao có thê có thêm các tuyên bố và cam kết khác. 

9.6.3. Đại điện cho thuê bao và vấn đề bảo lãnh 

Thuê bao cam kết rằng: 

- Mỗi chữ ký số được tạo sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai 
liệt kê trong chứng thư sô là chữ ký sô của thuê bao. Chứng thư sô được châp 
nhận và hoạt động (khi chưa hêt hạn hay bị thu hôi) trong thời gian chữ ký điện 
tử này được tạo. 

- Khóa bí mật được bảo vệ và người không có thâm quyền không thể truy cập 
vào khóa này. 

- Tất cả các cam kết được đưa ra bởi thuê bao trong ứng dụng chứng thư số là 
đúng sự thật. 

- Tất cả những thông tin cung cấp bởi thuê bao và chứa bên trong chứng thư 
sô là đúng sự thật. 

- Chứng thư số được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và tuân theo những 
yêu câu trong CPS này. 

- Thuê bao là người dùng cuối và không phải là một CA, không được phép sử 
dụng khóa bí mật kêt hợp với bât kì khóa công khai nào được liệt kê trong chứng 
thư sô cho các mục đích ký sô, hay đưa ra CRL, như là một CA. 

Hợp đồng dịch vụ giữa Viettel-CA với thuê bao có thể có thêm các thỏa thuận 

và cam kết khác. 
9.6.4. Đại diện cho người nhận và vấn đề bảo lãnh 

Thỏa thuận với người nhận yêu cầu người nhận phải có đủ thông tin để đưa ra 

một quyết định dựa vào các thông tin trong chứng thư số. Họ có trách nhiệm quyết 
định tin tưởng hay không vào các thông tin trong chứng thư số. Người nhận phải 


3ó 


Quy chế chứng thực 





chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm các điều khoản về nghĩa vụ của người nhận 
quy định trong CPS này. 
Thỏa thuận giữa Viettel-CA và người nhận có thể bao gồm thêm các tuyên bố 
và cam kết khác. 
9.6.5. Đại diện cho các bên liên quan khác và vẫn đề bảo lãnh 
Không có qui định. 
9.7. Từ chối bảo lãnh 
Trong giới hạn cho phép của luật pháp, hợp đồng thuê bao và người nhận có 
thể bị Viettel-CA từ chối bảo lãnh. 
9.8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý 
Trong giới hạn của luật pháp, hợp đồng thuê bao và người nhận có thể giới 
hạn khả năng trách nhiệm pháp lý của Viettel-CA. Việc giới hạn trách nhiệm pháp 
lý bao gồm cả việc loại bỏ các thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, hay những thiệt hại 
nghiêm trọng. 
Trách nhiệm pháp lý của thuê bao và Viettel-CA sẽ được thiết lập trong Hợp 
đồng dịch vụ. 
9.9. Bồi thường 
9.9.1. Vấn đề bôi thường của thuê bao 
Khi pháp luật yêu cầu, thuê bao phải bồi thường cho Viettel-CA nếu xuất 
hiện: 
- Những thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc sự thật do thuê bao cung cấp trên dịch 
vụ chứng thư sô; 
- Lỗi của thuê bao để lộ những nhân tố, yếu tổ liên quan đến dịch vụ chứng thư 
sô, sự bỏ sót hay làm sai lệch do sự câu thả hay với mục đích lừa đảo; 
- Lỗi của thuê bao trong việc bảo vệ khóa bí mật, sử dụng hệ thống tin cậy, hoặc 
không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cân thiệt đê tránh gây hậu quả; 
- Việc sử dụng tên của thuê bao (kê cả việc không giới hạn tên chung, tên miền, 
hoặc địa chỉ thư điện tử) vi phạm quyên sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba. 
Hợp đồng dịch vụ có thể có thêm các thỏa thuận khác. 
9.9.2. Vấn đề bôi thường của người nhận 
Khi được pháp luật cho phép, Viettel-CA có quyền yêu cầu người nhận bồi 
thường thiệt hại trong các trường hợp: 
- Lỗi của người nhận trong việc thực thi nghĩa vụ với một bên đối tác; 
- Sự tin cậy của người nhận về một chứng thư số không được đáp ứng trong một 
sô trường hợp; 
- Lỗi của người nhận trong việc kiếm tra trạng thái của chứng thư số để xác định 
chứng thư sô đã hêt hạn hay bị thu hôi. 
Hợp đồng với người nhận sẽ bao gồm thêm một số nghĩa vụ khác. 
9.10. Thời hạn và kết thúc 


Kế 


Quy chế chứng thực 





9.10.1. Thời hạn 

CPS này bắt đầu có hiệu lực khi hệ thống Viettel-CA chính thức đi vào hoạt 
động. 

Các điều sửa đổi bổ sung cho CPS này có hiệu lực khi có sự công bố từ kho 
lưu trữ của dịch vụ Viettel-CA. 

9.10.2.Kết thúc 

CPS này này khi được bô sung, sửa đổi sẽ vẫn giữ hiệu lực cho đến khi được 

thay thê bởi một văn bản mới. 
9.10.3.Kết quả của kết thúc hiệu lực và các tôn tại 

Khi CPS này hết hiệu lực, các thành phần của dịch vụ Viettel-CA sẽ không bị 

giới hạn bởi các điêu khoản còn hiệu lực của chứng thư sô đã được ban hành. 
9.11. Thông báo cho các bên liên quan 

Viettel-CA sẽ sử dụng các biện pháp thích hợp đề thông báo cho các bên liên 

quan về nội dung sửa đôi, bô sung CPS này. 
9.12. Những điều sửa đổi 
9.12.1.7hú tục sửa đổi 

Những sửa đôi của CPS này sẽ được thực hiện bởi Viettel-CA. Những điều 
sửa đôi có thê ở dạng tài liệu chứa tât cả những điêu sửa đôi cho CPS hoặc ở dạng 
cập nhật. Phiên bản sửa đôi hay cập nhật được liên kêt đên phân thông báo và cập 
nhật trong kho lưu trữ của dịch vụ Viettel-CA tại địa chỉ http:/www.viIetfel-ca.vn/ 

9.12.2.Cơ chế và thời gian thông báo 

Viettel-CA có quyền quyết định việc thay đổi là cần thiết hay không cần thiết. 

Những đề xuất thay đôi CPS sẽ được nêu ra trong tài liệu của Viettel-CA tại 
địa chỉ: http://www.vietfel-ca.vn/ 

Viettel-CA tập hợp những đề nghị thay đổi CPS từ các thành phần tham gia 
dịch vụ Viettel-CA. Nêu Viettel-CA cho răng một sự thay đôi nào đó là cân thiệt 
thì việc thay đôi sẽ được thực hiện. 

Ngoài ra, nếu Viettel-CA cho răng thay đổi CPS là cần thiết để ngăn chặn xâm 
phạm đên an toàn của dịch vụ Viettel-CA, thì việc thay đôi sẽ ngay lập tức được 
thực hiện và có hiệu lực. 

9.12.2.1. Thời điểm có hiệu lực 

Thời điểm có hiệu lực của việc sửa đổi là 15 ngày kế từ ngày được công bố 
trên kho lưu trữ của dịch vụ Viettel-CA. Bât kỳ ai tham gia vào dịch vụ Viettel- 
CA cũng có quyên đê xuât ý kiên tới Viettel-CA cho đên lúc hêt thời gian sửa đôi. 

9.12.2.2. Cơ chế xử lý đề xuất 

Viettel-CA sẽ xem xét tất cả các đề xuất liên quan đến vấn đề sửa đổi bổ sung 
và có thê: 

- Cho phép các đề xuất có hiệu lực mà không cần sửa đổi; 
348 


Quy chế chứng thực 





- Sửa đôi các đề xuất và tái bản nếu cần; 
- Hủy bỏ những đề xuất sửa đổi. 

Viettel-CA có quyền hủy bỏ các đề xuất sửa đổi, và đưa ra ghi chú trong tài 

liệu của Viettel-CA. Những sửa đôi có hiệu lực sau khi hêt hạn sửa đôi. 
9.12.3. Các trường hợp OID thay đổi 

Nếu cần thiết, Viettel-CA có thể thay đổi OID cho các chính sách chứng thư 
sô tương ứng với từng câp chứng thư sô. Nêu không, việc sửa đôi sẽ không bao 
gôm việc sửa đôi OID. 

9.13. Các điều khoản tranh chấp 
9.13.1.1ranh chấp giữa Viettel, đối tác và thuê bao 

Việc giải quyết tranh chấp giữa Viettel-CA, người nhận và thuê bao phải tuân 
thủ theo các điêu khoản được ghi trong hợp đông và trên cơ sở quy định của pháp 
luật. 

9.13.2.1ranh chấp với thuê bao hay người nhận 
Trường hợp này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
9.14. Áp dụng luật 

CPS này được xây dựng theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong quá trình cung cấp, sử dụng dịch vụ Viettel-CA cũng như giải quyết các 
tranh châp phát sinh các thành phân tham gia dịch vụ Viettel-CA cũng như các 
bên liên quan sẽ áp dụng pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

9.15. Chấp hành theo hệ thống luật phù hợp 
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc phê chuẩn có 
quy định khác pháp luật trong nước thì áp điêu ước đó. 
9.16. Các điều khoản khác 
9.16.1.Điều khoản thỏa thuận chung 
Không có quy định. 
9.16.2. Trách nhiệm 
Trách nhiệm của các bên được quy định và giới hạn theo hợp đồng đã ký kết. 
9.16.3. Tính độc lập của các điều khoản 

Trong trường hợp một điều khoản hay sự sửa đổi bổ sung của CPS được giữ 
lại không thê thi hành được bởi quy định của pháp luật hoặc quyêt định của cơ 
quan nhà nước có thâm quyên thì phân còn lại của Quy chê vân có hiệu lực. 

9.16.4.Sự thực thỉ (quyền ủy nhiệm và quyền khước từ) 

Bất kỳ một bên nào chiếm ưu thế trong những tranh cãi nảy sinh ngoài hợp 
đông đêu được quyên ủy nhiệm hoặc quyên khước từ do sự vi phạm một trong các 
điêu khoản trong hợp đông. 


39 


Quy chế chứng thực 





9.16.5.Chính sách bắt buộc thực thi 
Trong phạm vi luật pháp cho phép, thỏa thuận của thuê bao và thỏa thuận bên 
liên quan bắt buộc phải tuân theo các điêu khoản bảo vệ dịch vụ Viettel- CA. 
9.17. Các điều khoản khác 
Không có quy định. 


40 


Quy chế chứng thực 





PHỤ LỤC 


Danh mục định nghĩa và thuật ngữ viết tắt 





Thuật ngữ 


Giải thích 





24x7 


24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần 





Bộ Thông tin và 
Truyên thông 


Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 





CA 


Certificate Authority — Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số công cộng. 





Chữ ký số 


là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một 
thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo 
đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai 
của người ký có thể xác định được chính xác: 
a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoả bí mát 
tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa; 
b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp đữ liệu kể từ khi thực 
hiện việc biến đổi nêu trên. 





Chứng thư số 


là một dạng chứng thư số điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao. 





Chứng thư số có 


là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi. 











hiệu lực 

Lổt Certificate Policies — Chính sách chứng thư. 

CPS Certification Practice Statement — Quy chế chứng thực. 

CRL Certificate Revocation List— Danh sách chứng thư số bị thu hồi. 








Dịch vụ chứng 
thực chữ ký số 





là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, do tô chức 
cung câp dịch vụ chứng thực chữ ký sô câp. 
Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm: 
a) Tạo cặp khóa bao gỗm khóa công khai và khóa bí mật cho 
thuê bao; 
b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hôi và thu hồi chứng thư số 
của thuê bao; 
c) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số; 


d) Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định. 





41 





Quy chế chứng thực 





Hệ thống mật mã 


là hệ thống mật mã có khả năng tạo được cặp khóa bao gồm khoá 








không đối xứng | bí mật và khoá công khai. 

Họp đồng dịch Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 
vụ công cộng giữa Viettel — CA và người sử dụng dịch vụ. 

Khoá là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật 


mã. 





Khóa bí mát 


là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối 


xứng, được dùng đề tạo chữ ký số. 











Khóa công khai: | là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối 
xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khoá bí 
mật tương ứng trong cặp khoá. 

Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự 
động tạo và găn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu. 

Người ký là thuê bao dùng đúng khoá bí mật của mình để ký số vào một 


thông điệp dữ liệu dưới tên của mình. 





Người nhận 


là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi 
người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ 
ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt 
động, giao dịch có liên quan. 














OCSP Online Certificate Status Protocol - là giao thức cho phép kiểm tra 
trạng thái chứng thư số trực tuyến. 

PKI Public Key Infrastructure — Hạ tầng khóa công khai. 

RA Registration Authority — Tổ chức tiếp nhận đăng ký và xác thực 
thông tin của người sử dụng dịch vụ. 

Tạm dừng chứng | là làm mất hiệu lực của chứng thư số một cách tạm thời từ một 

thư số thời điểm xác định. 





Thu hồi chứng 
thư số 


là làm mât hiệu lực của chứng thư sô một cách vĩnh viên từ một 
thời điêm xác định. 





Thuê bao 


là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư 
số và giữ khoá bí mật tương ứng với khoá công khai ghi trên 
chứng thư số được cấp đó. 





Tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng 
thực chữ ký số 


là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện 
hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký SỐ. 








Viettel 





Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel —- Chi nhánh Tập 





42 





Quy chế chứng thực 





đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội - Bộ Quôc phòng 





Vieftel-CA Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Tổng Công ty Viễn 
thông Quân đội cung cấp hoặc/và Tổng Công ty Viễn thông Quân 
đội (Viettel) với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số công cộng. 





Viettel-RA Tổ chức tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ và xác thực thông tin 
thuê bao Viettel-CA ủy quyền. 








Xác thực định là hoạt động nhằm chứng minh thông tin định danh của thuê bao, 
danh người yêu cầu cấp chứng thư số. 








43 





Quy chế chứng thực 





MỤC LỤC 

QUY CHÉ CHỨNG THỰC.......................-- 2-2 2 ẻ+E+EEEE#EE£EEEEEEEEEEEEEEEEE2EEEE5711112111 22122 xeE l 
DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG VIETTEL-CA....................-.----- l 
Ï. “THÔNGTIN CHỦNG:ccccsccpiieiUleaiioaeiid6dibdiddbidesiitazkdosoaibae 5 
ll. TflbsssescdtiaiieelasieoodlalkiooNNooleggdiaseskoNisoiagsdlaikailMlsssevgdilasaei Ũ 
12.  Nhậndmgtiiliệu...............................................................3-2.<2tr.EitEirrEirrrrrrerreirrrrer 2 
13. Cácthànhphằnthamgiadichvụ Viettel+CA.................................-2--22<22t-11. 0.1. i.eeerrree 9) 
13.1... Tốchứccungcápdichvụchứng tực chữkýsố công cộng (CA)...................................-.-- 2 

132. Tiếpnhậnyêucầucungcápdich vụ vàxácthựcthông tin thuêbao....................................- 3 

5. “TH 1.....s...-...ê.a.ẽẼẼ.  . ẽ. ä-äẻaaa.... 4 

TT 1 002022ái ii sẽ. ašã: 4 

135. — Thànhphằnkhác........................................S.5s5522253.22t22242-..22..-E0..E1. ii. gi 4 

[J- 5W dt HD soasasastioodogasesalbioiollsoaasatdulsslildoasasafaolsoaaai 4 
1L4I — Chứngthưsốhoppháp.................................................-s2-522-2t2 2t... tre 4 

142. Cáctườnghọpkhôngđượcsửdụngchứngthưsó Viettel-CA......................................... 4 

15.  ChínhsáhqưảnH,.............................................................s-22-2.224222.271.7..7..70. ..E..-ee. 4 
L5.1. Tổ chức quản lý văn bản............................... 3.22. 2112212/2127171.2211.-1.7171..171.70.1.. ii. 4 

l7. - THUIIN ÏH tuoaaesanddaaiadiasaoaenlideatddlosaaaoitfaolgkoiaselesdlônsagsva 4 

153.  ĐơnviquyếtđinhtnhhợpphápcủaCPS................................-2--2t.:24.E11.71..E1. i..i. eie. 4 

L54. Thủ tục phê chuẩn CPS..............................-22:.2t.:21.121127117.71.-.7171...2. 1...1. 0...1. ti.erree 4 

LÓ.  CácđinhnglữavàtênviẾtti.............................................-s- 5-54-2124... ..irerree 5 

2. CÔNG BÓ, LƯU TRỮ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THUÊ BAO ........................- 6 
Ji. TH cccreiaioeriiacbsetoioaeniiooagelrnbeeferegdtneeairoinliaagsbee 6 
22.  Côngbốthiôngtinchứngthưs.............................................s-5 5 -54222422212-24.-E17271..1..E1. ii 6 
243. Thờigianvàtầnsuấtcôngbố............................................2--2-22t.2E12:24--E12:E4.-...1E. E1. ii 6 
24. Quảnlýtuycậptạicáckholưutrữ........................................-2.<223.24-21.22.1.7..1171. 1.1. .iere. 6 

3... QUY TẮC ĐẶT TÊN TRONG CHỨNG THƯ........................-- - 52 2+ s2 ++E+2££+E++Ee+Eszseẻ 6 
jj. (l0. 2222222026602... ca anyai 6 
""ï, Ã4 1 1...4... .(ố sẽ. (ga gốc E565  <“-3'ãẽ..ẽ:. 6 
3.12.  Tínhröràngvàýnghĩacủatêntrongchứngtu..........................................22 3: 2.:2t2EC2.E22-22. 7 
3.13... Trườnghọpthuêbaosửdụngtênân danh hay bút danh..................................-s2+:2t2222:722:2222 7 
3.14. Quy tắc diễn giải các mẫu tên.............................. .21..,12:21.-/.71..24.-017.71.2.1.71. 0...4. gi. T; 
3.15.  Tínhduynhấtcủatênthuêbao......................................--2-s2.-22t1.2E12-E4.-.7274.-.1. Ai. ii, 7 
3.16.  Nhậndạng,xáctiựcvàvaitròcủathươnghiệu....................................-.2.t2.21122212222.71.- . 7 


Quy chế chứng thực 





4. 


SUẬNG.. 7 ốỐ ốc cố ốc ẽố 7 
LAI. Phương pháp chứng mnnh sở hữu khóa bí mật........................................--.st+sstitrrtirerttrrrrrtrrrtr S 
322. Xác thực định danh cho tÔ chức.............................. - +. 21.:21.2121.7/7171.-.7.74.2./.1. 0.0... 8 
3243.  Xácthựwcđinhdanhchocánhân................................2-2-2t-2..212212.711....<e. 8 
324. -THOip TiTTTEXEIKHOWEDEXE/HTHTIESs2ssesssestsgedgbiroddtiniddtkoadDgsrqodigidoiodttiindfii4g0x808/4010g0eu S 
325.  Côngnhậnguyề..............................2.2-52.-2t2:EE.-E..22.1.7E1.-E4.-...E1.-..... ..cire, 8 
326. Cáctiêuchuânthchiệnlênhoạ.......................................22222712712.71.71.71......-ce. 8 

343... Xácthựcđinhdanh đối với yêu cầu thay đổi khóa....................................2-52.22t. 21.7212.2104. ti § 

34. Xácthựcđinhdanhcho yêucầuthuhồichứngthưsố......................................25-5° 21222322222: 9 
CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI CỦA CHỨNG THƯ SỐ........9 

đÍ „` 5Á 1715110 LWT ,s2y23ossgssäcbu0z050yg806803/603060056g85âx3us880a001600:acã/00sis 1 de) 9 
411.  Đốïtưengđượcphépyêucàucápchứngthưsố........................................2-222222.2t2-24.222.222-2) 9 
4.12. Quytrình cấp chứng thư số cho thuê bao............................ 2. 21. t2'212:2227221712771271.72..2.e. 9 
413.  Thủtucxửlýyêucầucấpchứngthưsố.......................................-+-222223'221222422212274..17-0. 0. 9 
a. Thực hiện xác thực định danh...............................,-t222.2272272117/71.71.1.1..12.1. 1. 1. 10 
b. Chấp nhận hoặc từ chối cấp chứng thư só................................ --22:2t':2t2:21.217:7127217.71...e. I0 
& Thời gian xử lý yêu cầu cấp chứng thư số...................................++2t::2.“/17.212772.712.71.1....e. I0 
414 Quy trình bàn ø1ao usbiToken và khóa bí mật cho thuê bao.....................................--ce+++eseceevet 10 

42. — Pháthànhchứngtưs6.................................................................S55552224-1.24.-20.E1..2...E.. gi. I0 
42.1. Hoạtđộngcủa Viete'CA khipháthànhchứngthưsó......................................-s2.2t. 22-2 H 
422, Thông báo cho đối tượng yêu cầu về phát hành chứng thư só..................................--2:-22 2 HH 

43.  Chấpnhậnchứngthưsố............................................22252<22tE1222422212274.-..174.7 i11. i. ii HH 
43.1. Điàikiệnchứngmihviệcchấpnhậnchứng thưsô.....................................-22:52°z2t2-21- HH 
432. — Côngbốchứngthưs..........................................ss-5522232-E42-E4.-E17274.-..1.. xe. HH 
4343. Thông báo đến các đối tượng khác về việc phát hành chứng thư só..................................... HH 

44. Sửdụngcặpkhóavàchứngthưsố.........................................s.----2 2253.2212224... ii Tí 
44.1. Cáchsửdụngchứngthưsốvàkhóabí mậtcủathuêbao................................... 2...2... HH 
442. Cáchsửdụngchứngthưsốvàkhóacôngkhaicủangười nhận................................... s2 II 

45. - GlạmdHEỮNT.....iossosseesoinnsooebnboiecsoadnvkobsbdbsdetauadisuketouildasieosuadssvei 12 
45. — Điềikiệngiahạn.......................................-553-22.-221.70.1E1. ...E. 1. i.eree 12 
452.  Đốitượngđượcphépyêucầugiahạn......................................2-s2+-2t2:24.-E12:74.-.72...-Ei.-,. 12 
453. — Xửlýyêucàugiahanchứngtưsố...............................................ss5552--2t2224-E..EE.-i.ciree 12 
454. Thông báo cho thuê bao về việc phát hành chứng thư số mới..................................2-2:22222 12 
455.  ĐiầikhoảnchấpnhậngiahanchứngthưsÓ..........................................2.2-52222.2122212:1.-0 12 


Quy chế chứng thực 





456.  Côngbốchứngthưsốđượcgiahạn........................................-22-52°.2t2:24.-2122711.7202.0. 0. l3 
4.57. Thông báo đến các đối tượng khác về việc gia hạn chứng thư só................................... 2s l3 
6 ˆ “ThạytôiÌfÔadliitit [fTSỐ,.ssisissagá6xsctaustxSsdag4eldtiediglsysdaguexabekgikspoagbeese l3 
46. — Điềikiệnthayđổikhóa................................................5s5232224-2.121.202.E1.2...... re, l3 
462. Đốitượngđượcphépyêucầu thayđổi khóa....................................2-222-2t2224.2.1.7E07-0. 0. l3 
463. — Xửlýyêucàuthayđổikhóa.........................................ộ.-s-5-521.2E12-E4.-i..E4. ..1..Ei.eree l3 
464. Thôngbáochothuêbao về việc thay khóachứng thư số.................................2 2-s2°22t2:22.:2 l3 
465. Điàikhoảnchấpnhậnthaykhóachứngthưsô.....................................222222222222227212221. l3 
466. Côngbốchứngthưsôđãthaykhóa.........................................-22252'.2t2224'-212271.202-0.-0. l3 
467. Thôngbáo đếncácđốitưọngkhácvềviệcthaykhóachứng thưsố.................................... l3 
# b - ° SUIQLON H6 TH) sãsa0y28i36u3023ả0006A208060928-060908da308a0ág0000808ds06ncaduigl l3 
471. — Điềikiệnsửađổchíngthưsố................................................s55-52--212224-..E.. xe, l3 
472. Đốitượngđượcphépyêucầu sửa đổi chứngthưsô....................................2 5.51222222212221. 14 
473.  Xửlýyêucàusửađổichứngthưsố.............................................s-222522-2t2224.-.21.- 0.0. e. 14 
4⁄74. Thôngbáochothuêbao về việc sửa đổi chứngthư số....................................-22:22°.212:21. 14 
415. Điàikhoảnchấpnhậnsửađổichứngthưsố..........................................2.--2.21222222212221.-2 14 
476. Côngbốchứngthưsốđãsửađỗ......................................................s.s2--222252--2t222E1.-E1.-1. 14 
477. Thôngbáochocácđốitượng khác vềviệcthay đổi chứng thư số....................................... 14 
48.  Tạmdừngvàthuhồichứngthưsố.........................................--222253.221.221122212221.7E17.21.-...1. ke 14 
48.1. Các trường họp tu hồi chứng thư số.................................22-st°:2t2:212:217271.2217.71.7E17.0. ii. 14 
482. Đối trọng được phép yêu câu thụ hôi chứng thư sỐ............................-2--2+<-2+--22t.2t.zEtzrrt.ree 14 
483. Thưi tục yêu cầu thu hôi chưng th số..........................--22-2:-2t2:2t-2E12224222122242221222.-.i.-xi.xee 14 
484. Thời giam tiến hành yêu câu tÏu hủi..........................--222-52:-22222t-2E122242221222422212224-2212-4--ee l5 
4845. Thời giam wử | đề nghị thu hỗ.............................--5 21222.222.121... irrirrirreree l5 
486. Yêu câu kiểm tra việc thu hôi cho nụgttòi nhậ)...........................2--222-2t:-2t2:2t--Et22.t.zEtzrrtrree l5 
48.7. Tân suất phát hành chương thu số bị thu hổ..............................--+--2t225t'.Et22242-2t2:24-Et.rrt.ree l5 
488. Thời gian trể lón nhất của CRLL........................... --522124222224222124.22122.22.221. 2021. ii l5 
489. Hỗ ng liểm tra trực tuyến trạng thái chứng thursố bị thu hỗ................................--25--2+<ss- l5 
48.10. ĐiẩiMệtMổnratrựrcuyếnchưngthhrsố bị thuhổ......................................s-5---cc<-st.-ee l5 
4811. Mẫuquảngbáchíngtnrsốbjthuhôiïkhác....................................................s.-s---cc<-ct.-ee l5 
4812. Œúcđiêuhệnđặc biệ khikhóabjvâmphạm.................................................s5s-<--ccere l5 
4813. Œúcrườnghọptạmdđửng.................................................................ssS-5---c--c--ecserereerree l5 
4814. Đốitượngđượcphápyêucâutạmđừng...........................................ààs55--5c-eceeeeterreree l5 
4815. — Thit/cyêudẩutgmđừng.................................................àằ.-EEEErerrerrrrrrrrrrrrree l6 


Quy chế chứng thực 





4816. — Giớihạnthòigkmtạmdừng....................................................................sSs-5--eeeceeerree l6 
49. __ Dichvukiôntratrangtháichứng thưsó....................................-2-522212221222122217:21.-0...71. ke l6 
HỦI, 2n thhfYf/1iEtisscSeastsfootabsRvesicgtREAioebiedktktaerictaiebkestagtaeiee l6 
492. Tính sẵn sàng của dịch vụ............................----+--ttEtkttE.HEEEEEtrtireriretrerrireririerree l6 
493. Œácđặctínhtìychẹa.........................................................................àS-5--c--e-erererrreree l6 
410 Kếthúcthuêbao................................................523-25221122121-7..02171. 1.1.1... i.ece. l6 
4.11. Ủythácgiữvàphụchồi khóa....................................... -22--2t.221.2E12121.2E17.E1.- i21... ii l6 
5... ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, QUY CHẾ LÀM 

VIỆC VÀ NHÂN SỰ CỦA CA.....................---:- 2 SE+EE+EE2E12152E1215215215115211111111111E 11c. l6 
5.1... Thiếbj,máymóc,nguồn điện trụ sở và các yêu tổ cần thiết khác............................... .s2*.2t2:21. l6 
5Ì. i20. SA TA TỶ... CC l6 
3.12. THỊ CN TIỂI TP cán lbntikibnddbEeslbatbkdkuDndukiacdla aukkdubadkiskkeibaddisidciladldcldkeb l6 
513. — Điẩuhệnnguônđệ...............................................................................àsàss<-5c--ee, 17 
3.14. Phòng chống HưỚC..........................--.+:-ct.-2t.Et.E-.EE1.E.. E1... HE rrrrrrerrree lợi 
5.1.5. 1n (1V CHÍ IIETRT | l«dudesiudtvdadeaddeoindbausissudesusiriuduauaistbsdesiuagrdladvebiaedudei li 
5.16. * NO lỊC THNNEI TT cai tiuipgiEgiutipgtVidtstikaifixdrietiitjngrtteivbtfeetiegtftesHteöiniÐtigtgtriotaoadl U 
"l"J. 211. 5. -sï=ẽẽ=--ê.-.........--: :.ẻẽ..:ẽ U 
5.18. Hệ thống chự phòngg...........................- E4... E1. 1. 1... 18 
52. NHIÊN STT:::-s.cs66csc0inbauaakitutpgadOdtoagpaadtutrauesodtdtoaasauitutiouadodtbuagasaadtufragedaiseoadib 18 
S0Ï:  J TH 0/2117. ãxesvjicygElooyeeosiauestaessgvkiiios2atviooboeslseetbestasovle 18 
522. Sốưọngngưòitincậyyêucâucho mỗi công việ................................................s5--55--<- 18 
523. Xácthựcẩnhdkmhœícvaitò..................................................................s.ss-s5--e-ete-cee J9 
52A. Phânchiatráchnhiêngiữacácvịt.........................................................................òsss J9 
53.  Kiểmsoátnhângự....................................................222-222224.221.221-2.717.71.7 07.70. 1...1... I9 
54.1. Yêu câu phẩm chất, kinh nghiệm và tin lưởngg............................-----2-cset.e.trrrrtrrerrrrree J9 

SÉ VI {7711972710108 Em an ra n ẻ ốẽố ốẽ ha 19 
5434. Yêu câu đàO lẠO.......................... -52:-2+.22t-EE.E4-2E121E4-..121- 1... ..E. ..rrirrree 20 
534. Yêu câu đào tạo lại thườngg XuJyÔH.........................-.- t4... 11.1. 1... ii 21 
5435. Tân suất luân chuyển công túC........................ tt... 1...1... 1e 21 
536. Kiluậtđôivới cáchànhviviphạm...................................................................s-5-55--5- 21 
53/7. Các yêu câu ký kết độc lập..................................---.<.tt.E...2.. i0. 1...1... erreree 21 
538. Cưng cáp tài liệu cho nhân viên.............................---5+214224.22121.2122..121. E11. ii 21 
j1. Tin 008. c7ïaẽne ốc ổj8ằê gốc ÏŸẽaÏj7aằẽằŸằẽ . ằ=ẽ 21 
541 Cúc sự kiện Viettel-CA cân ghi nhập..............................-22.E4-24-2224.2.121. 211. xi 21 


Quy chế chứng thực 





5A2. Tân suất xử lý bản ghi kiển ffq........................-.--.xE1.1.211.1.L...-11. 11.1 1e 22 
543. Thời gian lưu trữ bản ghủ kiểm IWa............................----2225t--2t222t-E12124-2Ei.E4.i.rirrirreree 22 
544. j71109)7/11/1 72 1, SN n8 an na 6 vn 22 
545. Thưi tục sao lưu bản ghủ kiểm trd........................+--52214224.22124.22124.121 101. ii 8) 
546. — HệthốngkiểnHa......................................................................................sSs-sĂ-55<-ce.-eee 22 
55.  Lưuttữcácbảnghi..................................................s522224-.-21.212-21- 1... ..11 1. .i.eiere. 32 
S51. Các loại bản ghi cân lun trữ....................... ...+-5 2112112224222... ii, 22 
552. — Thờiglanhautri.....................................................Ă..eeeerir-irrrLiEriririrrtiieireee 7) 
553. Báovệdữlậuhmưữ.....................................................................ààsS55<,-eeeiece. 22 
554. Tỉ tỊụC {ÏhựC HiỆP1 S(AO ÏHHNM.....................--------- - CSESEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.E1E.E.E.E...E.ETETETEHETEHCHEHEHEHEHEHLHCHCHririrririee 2 
555. Yêu cầu dán nhãn thòi giam cho các bản gÌi......................... 2-2 2222222221222224222.2..2 23 
56. — ThayđổikhóacủaViefekCA.......................................--s.-2t2224.-E12:24-2.12-E1. 17.4. 0...1. ..ce.ree 23 
57. _ Thỏathuậnvàphụchồisausựcố........................................-22-s2'-2t2:2t-E12:24.2E17274.-Ei.... xe. 23 
571. Thư tục xử lý vấn để lộ khóa và sự CỐ............................. <2... t.ett.etrrerrrrrerree 23 
W2 Tài nguyên máy tính, phần mâm và dữ liệu.................................---2.2-52°-2t.-2t.-Et.rrtt.retrrrerree 23 
573. Thủn/cw?lýsựcôbjlộkhóabimit............................................................................ 23 
574A. Khả năng khối phục hoạt động kinh doanh sau Ñaằa.ố . se ⁄s3s... 24 
58. Kếthúchoạtđộngcủa Vietel'CA hoặc ViettekRA...................................--2:-2t222t.Et..Et...Ei.reree 24 
6... CÁC VẤN ĐÈ AN TOÀN KỸ THUẬTT.......................... 2-2 2 2 +E++E£EE+EEEE£EEEEcErkerrees 25 
6ó.I. — Sinhcšpkhóavàvấnđềcàiđặt...........................................-22224.-2t2224--.1.21. i24... .ceree 25 
GIÌ,.- Ấn TliBocvcasd012020110200001acniadidaisvsvadea le 25 
6.12. Chuyến giao khóa bí mật tới thuê bao............................--22--22.72t-2E122242221222422212224-221224--e, 25 
6.14. Chuyên giao khóa công khai tới đom vị phát hành............................ 2--22.t2'222:222/22:22222., 25 
6.14. Chuyên giao khóa công khai của CA tỏi thuê bao.......................... 2-s22-22<52' 2222222222222 25 
615. — Kíhđhớckhóaă...........................................................................................àă.eeeei-rre. 25 
6.16. Sinh các tham số khóa và kiểm tra chất lượng...........................-----ctt.EEtEtttEirrirerree 25 
6.1.7. Các mục dịch sử dụng khóa (quy định trong bản ghi X5 v3 key uuwage)...........................-- 2 
1`. 7Ð 755. -:--Ẵễằẽ5ẽ5ẽẽằằẽ5ẽằŸẽằẽẰƒẽẴẰŸằẽƒẽằẴằằẰằẽ.ốằẰằẮaẮằẽ5ẽẽ<=. 26 
6.2.1. Cúc chuẩn thiết bị mật mã an toàn.............................--22-5°-2t2:2t-22122242221222422212224-.i.-i.xee 26 
622. Đaliểnsoátkháabimộ..................................................................................Sss5--5- 26 
6.24. Ủy thác giữ khóa bí mmật........................... 2-2-1... rrerrrree 26 
624. Suolwlhóabimj.................................................................................S----5--e-eete-cee 26 
625, - Tra NHAN ĐÍIMẪREseseoitbasaiconasaokOirlketasekssoidGiaGudlgassgakstiarluacdi 26 
6.26. Chuyên kháa bí mật vào#ứa thiết bị mật mã an toàn...............................--2 2.24222121221222, 26 


Quy chế chứng thực 





627. Lưuuữkhóabimậttrênhibjmậtmãantoà............................................................. 26 
6.28. Phương pháp kích hoạt sử dụng khóa Dí rmÁi............................-..--s-+.-eceettieererttrrrerrtttrrrerrtirrrrrrtee 9i 
6.29. 1Ì BlffiiRIV KHI RUN vuGNkbadontitkiEksban GA SaGgaoilehiebaseelSakbaosbAuisbackk6ase 2 
62.10. Đứnhgiáthiữbjmậtmã..........................................................ss555-53-7t.-Eterrtreirrrtrreirree 27 
643. Cácvânđèềliênquanđếnviệcquảnlýcặpkhóa.....................................--22223..212:24.-..221. i2... e. 27 
6.3.1. l1 03: PHOKT.ETIT | TH: vasugjesboebbideobotadiadeduuitdisduscsbandosbeasoaooskdodeaubvssases Z7 
6.3.2. Thời gian chứng thu số và cặp khóa hoạt động..............................-.--52--ct.-ct.etrrireirreree 21 
XÃ... CC. 7 7. 27 
641. Sihvàmnkhaidfliậulếchhoạ............................................................................... 21 
642. Hit d0) KÍCH TEYẨ» cu 22ezlsyidtnatgebfttbHiliibiidzietsaortgBiotlidgigekasgaortGiaolNadSuea 28 
643. Œícvắnđêkhácdiadfiliậulfchhog.......................................................................... 28 
6.4.3.1. Gửi dữ liệu kích hoạt................................... .. .- -- -- 5< +2 +2 +++2+2+2+2+2+.........szsx+ 28 
B5. 1TH07501T loU KCH HỘ ¿63axstavuil60:010140600)02HA6003-0ã2104138030/12204(05.164i38kvAi 28 
65.  Antoànhệthốngmáytính.........................................--222-2t'.2t2:21-7E17.71.7E17.74.-0...1.. re. 28 
6.5.1. Yêu câu kỹ thuật về an toàn hệ thông mmáy tính............................2--242253':2t2:242-21222122212-4--e, 28 
6.5.2. 1. 017)0:7( THIẾN DỀ hoi càng S0 site zk8vilfSs nao dtV0isetipit/ki62t2isgifemtasxmiiehsesestetuseei 28 
66.  Cácvânđềquảnlýkỹthuậttheochukỳ.......................................-222222-212:2422E17224.-...2.. xe. 28 
66l. — Điãikhnguytmhphátriênhệthống.............................................................òs--- 28 
662. Kiến soát việc quản lý an toàn, an nình.............................--22--2t272t.2.1122212224-2212224- re 20 
ti - § Nš nh, THỊ TT TREỀD 3g 3zss2z3igez0(26030/65N096A568805A0@5WgRUSWESAbS0ANMGBEbSANIS&SMAQbbijba 29 
ÔS. 1301. TlS0 P.22 sayd(s2sa 221 2a00000202962020220)662xioavlez2eiefseeseoddveesikealleei 2 
7. ĐẶC TẢ CHỨNG THƯ SÓ, CRL VÀ OCSP........................--:2-55cc2ctcsrrrierrrrsrrree 29 
7.1.  Thànhphằầncủachứngthưsố...............................................5-5+.212224'221222422212274.7.1.11. E0... re. 20 
7.1.1. Số hiệu phiên bản............................. .-22*.212:21--217271.-.1.7.1..11.71.7.11.-..10. 1. ii. te. 30 
1.12. Các thành phân mở rộngg.............................-:--ec+-.tt41.124.22024.22021.01... 111. 1i. ii 30 
7.1.2.1. Cách sử dụng khóa (Key sage)........................... .--- -- 5 Ăn nh. 30 
7.1.2. Phần mở rộng của chính sách chứng thư (Certiicate Policies 
XI 1Ó Ti 10010200101 0102 0011616211071 001110101 21061 100060012116110112//211050161101/14/311211103) 55 30 
7.1.2.3. Tên thay thế của thuê bao (Subject Alternative Names).................. 30 
7.1.2.4. Các ràng buộc cơ bản (Basic ConstralnfS) .......................... -- --‹---«+<-«++ 30 
7.1.2.5. Cách sử dụng khóa mở rộng (Extended Key Ủsage)...................... 30 
7.1.2.6. Điểm công bố danh sách chứng thư số bị thu hồi.......................... 30 
7.1.2.7. Định danh khóa cho Viettel-CA............................--- 5 2< << + +2 +sssesesss 30 
7.1.2.0; TIHH dai Khôa Cho (HH DHD (us0xx6iiisianosdastbOusllvssvObasseea 30 


Quy chế chứng thực 





11... . Ñj ho HD EATbastssiisbissibaaiiltonkaliabdosibiaebboakatiebttkibalbbtonaliebdesabaaandi 30 
THÍ. TÀ(TTTxoscggiiiiiiitiitootiliiigloloikiegtdaaxsekuiiioslgsksiavgruaoaue 30 
7.15. 1...5. th. r.<‹- .j ẽs: ẽổằ⁄ẽ:SốE.. .ẽsgS .ằ am 30 
7.16. Số hiệu của quy chế chương tÏực.........................----22225t--2t-2241.2E42:E4-.E-iriirrrerreiei 31 
7.17. Sïdhmg cácràngbuộcquychẾmởïộng....................................................ỏ.....-s---ec<-ce--ce 31 
718. Cũi pháp và ngữ nghĩa quy chế...........................- 5 s°.2t2224--212221-212124.2Ei. E4. cirreirreree 31 
710. Xửlýngữnghữaicácqwychếchimgthsốmởïrộng........................................................ 31 
72.  Thànhphầndanhsáchchứngtiưsốbithuhồi.................................-222223'2212221.271727127E17.E0...e. 31 
72.1. Số hiệu phiên bản của CRIL.........................5-523<2E224-22122-12221.22121.2101. 1... are. 31 
KÀ//92 Cñ1 ti C1 TU TL TẾ nauggane l0iaaltsiilgsaiaaosGisaitSuiriusaaealtGnalladtlgrauabeiialsaielbe 3I 
nụ - “HT TT lào s012ã0202212202609050810222050091552iy2260 6x0, 31 
743.1 Số hiệu phiên bản của OCSP...............................-22:-2t2224--21222122212224. 211... ii 32 
132. ŒmdrifgOCP......... ccecckkskkikkiiidiikikiiirkkeireeckvee 32 
8... KIÊẾM ĐỊNH TÍNH TUÂN THỦ VÀ CÁC ĐÁNH GIÁ......................---- 2 2 2+c>se¿ 32 
8I. — Tầnsuấtđánhgiá................................................232252--212224.-..- E1... 1. i.eree 32 
82.  Đơnvithchiệnđánh giáchấtlượng........................................2-522 2t. 2122242217274... i....xe. 32 
843. Mốiquanhệcủađonvithựchiện đánh giá.....................................-22-5t°.E42:24'2217274.-.717....0.... 32 
84. — Cácnôidungcằnđánhgiá.........................................5s5232223-22..221122212-E4.2...E4.-...... re. 32 
Bội 2U] GHI E ¿0g sseaeebiosildbobonoiiabaoslÐddbbankaielbaoaiDdgbbyakaiksbaosaDpeaed 32 
JẢỚNG.  ố CC ếố ỐC CC Ca CC Ca CC CỔ 32 
9... CÁC VẤN ĐỀ KINH DOANH VÀ LUẬT PHÁP.........................--- 2-22 2222 2+2: 32 
A¬NG ỐC Cố cốc ẽốốố ốc Ca... 32 
911. — Lệphícáphoặcgiahạnclưmgthsôsó.....................................................................ss 32 
912. — Lệphíg?dựngchưmgthưsó...................................................................sộàằĂ--eeeererreree 33 
913. Lệphíthuhôïhoặckiểntratrạngthái chíngtÏnrsố...................................................S 33 
914A. ¿7X 1 Str(HiMD EliDLIIDIHSTVH RIWRsatis6Aiubal0Escbaoabxccbagiktuebadgiceiebaoseissiu 3 
9.15. Quy chế hoàn trả phí.........................--2t12E-221-22122-22221.21121.11..1. 11.111 1i. re 33 
92.  Tráchnhiệmtàichính................................................5-2 2212221120217... 1. ae. 33 
921. Phạmwibdoliễm..................................................................................ằsà-5S--Errireerreree 33 

9.2.1.1. Các trường hợp Viettel-CA đền bù bảo hiểm và mức đền bù bảo 

hiểm 33 

9.2.1.2. Các trường hợp không được hưởng đền bù bảo hiểm..................... 33 
DJ... ii (010000 1cbssssesikatteltseiconddiatadbesrsectGtotebdeeeagebiikiesaddee 33 
93.  Bảomậtcácthôngtinkinhdoanh....................................22-s2.2t.22:21.212222171.71277..7171. Le. 4 


50 


Quy chế chứng thực 





93.1. Phạmvidiabdomậftthôngtin..........................................................................sS--<<--S< 4 
932. Thôngtừikhông thuộcphạmvicủaquátrhẩiimbdotfnhmaậ......................................... 4 
934. XTICÍI TH TRE) HIOYIG EHTNDESASuulbaebAlbdladbbscbace@xbubaoublaskbaoglioubastkkise 34 
94.  Tínhriêngtrcủathôngtincánhân.......................................... 2242221121712... 1. i.e. 4 
941. — Chínhsáchđửnbdotinhringt..................................................................sàssSs5--<---S< 4 
942. JNhiig Piống ti GỚI Ä HỮNG HÍF tuáse kgtườg Ha ta gHgagos1118c31 t0. 1ágingá te gkitsdgagie 34 
943. Tin I0 IPHONE IS: FC TH cnaoassrisaheliaavdachadeoatiebsltesgtiroiooxiszestbalbeaireslee 34 
944. VỀ /10/702/017560) 406754114254: TRÀ GHI 00 0 000000 00 0000000 0 00 TY 34 
945. Thông báo và cho pháp sử dựng thông ti riÊNg ÍU/.........................-.-ecssie+eeeeertrrerettrirrkrrtirrrrrriee 35 
946. Cưng cấp thông từ riêng tư theo yêu câu của luật pháp hay cho quá trình quản trị............. 35 
947. Cáctường họplàmlộthôngtnlhúc............................................................SssỏS5S-ee-< 35 
95.  QuyềnsởhữutrttỆ.................................................5SS.-21.-1.221.111..01..220..71.20...1... gi. 35 
95.1. Quyên sở hữu trong chứng thư số và thông tin thu hôi chứng tÏrsố................................- 35 
952. Quyên sở hiểu trong CPPS..............................--s+---t<4-2.122124- 2.1... riree 35 
954. Quyển sở hiểu tôn........................... 55-51212221. 1...1... gi eeree 35 
954. Quyên sở hữu khóa và các tài liệu của khóa...............................--2.-.2.2t°:2t-2222122212222:24-2., 35 
96.  Vânđềđạidiệnvàbảolãnh....................................2 221.212.2127... ,.i.e. 35 
961. ĐạiđệncủaViefel-CAvàvấnđềbảolãnh.....................................................2-s-52--2.< 36 
962. Đựiđiệncủa Viefiel-RA vàvấnđêbảolãnh............................................. S535 2-2-2. 36 
963. Đaiđệnchothuêbaovàvấnđêbảolãnh...................................................5-52--2.2.22--2- 36 
964. Đyiđệnchongườinhậnvàvấnđêbảolãnh.................................................-5-5--et.cet.-ee 36 
965. Đyiđệnchocácbênliênguankhácvàvấnđêbảolãnh............................................ 3 
97.  Từchốibảolãnh.......................................s-s2-2t2..E12.211271.722.71.71..71..71.7.0...... i.cce. 37 
98.  Giớihạntráchnhiệmphíplý...............................................2--2222t2.2t.1-2..212212.71-71. 1...7... 37 
"An... ............... 37 
991. Vấn để bãi thường của thuê bao..................... 5-5 224'22124-22124-22122.12121. 21... icereiee 31 
992. Vấn đề bôi thường của người nhập............................--22.-5s--2.ttt.EEt.rrttrrerreirreirrrerreree 31 
Đ10- ThốihạnvàkftÚfl:s.«‹-csscccceeokibsoeinaeiodabsikidbaaosdgeiucaiokikbDdasugai-kcisinleasuai 37 
ĐIl.. JiĨ nh su acc n2 o2 cac 2c 2a 38 
"0G... ốỐốỐốỐốố ốc 38 
9.103. Kế quảcủakêrthichiậulựcvàcáctôngg........................................................ss---55<-ss--c, 38 
9.11. Thông báochocác bên liên quan.........................................---sssit*+*xY+EEEEEEEE..2AEEEE.1..47A711.1...212Aptitiirdrrrre 38 
BỊ. Tffi0iA00fPYL x52 nusssiaytadduuieseaiioastladltsuesgatbaotaddkksuaneutlaostkbilei 38 
WT† |... ` TH B0ID1/0101nsasgibiSibiitisoadageesieabsgkbbiAsadeRbulabitoaoadaugessiskukoocasawdl 38 


Quy chế chứng thực 





9122. Cơchếvàthờigimihôngbáo......................................................s-55-22-22tt.EEkeerttrirrtre 38 

8,12.2.1, Thời điệm có hiệu HC iscsssisxiss66x6iAxsix160:116315012110g1606E26660510a4 38 

9.12.2.2. Cơ chế xử lý đề xuất.......................----- ¿s52 22EEx2EEEE21121E E1. erkrree 38 
9.123.  CúcwườnghopOlDtaydii.......................................................s<552--ct--cteetrrrireirrreree 30 
9.13. Cácđiềukhoảntranhchíp..........................................--52:-2t.22t-.-E121E1.2212.E1. i11... ii 39 
9.131. 7Tranhchấpgiữa Wiefel đốitác vàthuêbao..............................................s5s-55e--cetettre 30 
9.132. Tranhchápvớithuiêbaohayngưòi nhận...............................................ss<-55--2cecstreterrereee 39 
ĐI. ADIElHfE-ss.2secsiSccicl6csud0ctoceildogetitcclblidtqtlAleltlidissuee 39 
9.15. Chấphànhtheohệthống luậtphù hợp.......................................2--2..222.24-2212212.74.771722.1. 2.2... 39 
ĐỊ6, :ácđiÀikhiniiioisssssssibsrssiltesenaoittdkoslsiroigausgseltdteoteoblgasssascglbasfskbae) 39 
9161. — Điểikhoảnthỏathuậnclưng..................................................sss5<52--2cttEEkeiretrirreee 30 
ĐÌ0”; - - Ti P0 ThaiusoiiEksBsekcaiREieobdlgtauliadtldebBlseitgagleRidtsftieeiagsekee 30 
9163. — Tínhđộclậpdiacácdiêukhoảdn....................................................ộs-2E..EEE.Erttrirrtre 30 
9.164. S/ffctii (quyềniynhiệnvàquyễthưóctỳ).................................à.ằss5s--eeeeereerrercee 39 
9.165. — CHứnhsáchbătbuôcthựctHi................................................................sssS55-52--eeteeerreee 40 
9.17. Cácđiềukhoảnkhác.............................................2-23-22..E12-21..0717.1.7..1 1...1... 40 
TT Ca {ẽŸẽäš ca. BS Bo BSBnBH  ịaịšKaẼK . äáãäãẫšẫẼš.aắ 41 
Danh mục định nghĩa và thuật ngữ ăn mm... .... 41 
¡19 681018/6 TT. n...nẽẻẻ.ốốêốẻẽ hố 44 


"2 


